TỨ DIỆU ĐỀ VÀ ĐẠO ĐÉ CỦA PHẬT GIÁO 


Bs Phan Thượng Hải biên soạn và giữ bản quyền 


Phật Thích Ca thành lập Phật Giáo sáng tạo ra Phật Pháp (= Giáo lý của Phật Giáo) đề giáo huấn 
mà hóa độ Con người (và Chúng sanh) giải thoát Khô: từ Khô thành ra Không Khô (= Niệt bản). 
Theo Phật Thích Ca, Phật Pháp là Tứ Diệu Đê. 


Đề (The Truth = Satya / Satyàni) 
Tứ Diệu Đề (The Four Noble Truths = Catvàriàrya-satyàni) 
Khô Đề (The Truth of Suffering = Duhkha-satya) 
Tập Đề = Tập Khổ Đề (The Truth of the Cause of Suffering = Samudaya-satya) 
Diệt Đề = Diệt Khô Đề (The Truth of the Extinction of Suffering = Nirodha-satya) 
Đạo Đề = Đạo Diệt Khổ Đề (The Truth ofthe Way of the Extinction of Suffering = 
Màrga-satya) 


Dàn bài 
Tứ Diệu Đề của Phật Giáo 
Tứ Diệu Đề của Phật Giáo Nguyên Thủy (trang 1) 
Tứ Diệu Đề của Phật Giáo Đại Thừa (trang 6) 
Đạo Đề của Phật Giáo Nguyên Thủy 
Bát Chánh Đạo (trang 9) 
Giác Ngộ trong Bát Chánh Đạo 
Trì Giới trong Bát Chánh Đạo 
Thiền Định trong Bát Chánh Đạo 
La Hán và La Hán Đạo (trang 15) 
Thanh Tịnh Đạo (trang 20) 
Đạo Đề của Phật Giáo Đại Thừa 
Lục Độ (trang 22) 
Giác Ngộ trong Lục Độ 
Thiền Định trong Lục Độ 
Trì Giới trong Lục Độ 
Trì Giới và Từ BI của Giác Ngộ (trang 33) 
Phật và Bồ Tát (trang 37) 


I. TỨ DIỆU ĐẺ CỦA PHẬT GIÁO 


A. Tứ Diệu Đề của Phật Giáo Nguyên Thủy 


Tứ Diệu Đề của Phật Thích Ca cũng là Tứ Diệu Đề của Phật Giáo Nguyên Thủy vì ngài là 
người sáng lập ra Phật Giáo Nguyên Thủy. 


a) Tứ Diệu Đề 


Giáo lý của Phật Giáo gọi là Phật Pháp là I trong Tam Bảo của Phật Giáo (Phật, Pháp, Tăng). 
Phật Pháp là Giáo lý Giải thoát Khổ của Phật Giáo bắt nguồn từ người sáng lập ra Phật Giáo là 
Phật Thích Ca. 
Tam Bảo của Phật Giáo Nguyên Thủy gồm có: 

Phật = Phật Thích Ca (Phật Cô Đàm), bậc Giác hạnh viên mãn. 

Pháp = Giáo lý Phật Giáo từ Phật Thích Ca, thực tế là từ Tam Tạng. 

Tăng = Tăng Già là cộng đồng tu sĩ Phật Giáo gồm Tăng và Ni, tu hành theo Phật Pháp. 


Tam Tạng là toàn bộ kinh điền của Phật Giáo Nguyên Thủy viết bằng văn tự Pali hay Sanskrit. 
Tam Tạng ngày nay có trong Kinh điên Pali của Nam Phương Phật Giáo và trong Kinh điện 
Phạn ngữ (Sanskrit) của Băc Phương Phật Giáo. 


Tam Bảo = Triratna = Three Jewels, Triple Gem, Three Refuges. 
Tam Tạng = Tripitaka = The Three Baskets. 

Kinh Tạng (Sùtra-PItaka) 

Luật Tạng (Vinaya-PItaka) 

Luận Tạng (Abhidamma-PItaka) 
Tăng Già = Sangha = Communities of Monks and Nuns 


Phật Thích Ca thành lập Phật Giáo sáng tạo ra Phật Pháp (= Giáo lý của Phật Giáo) đề giáo 
huân mà hóa độ Con người (và Chúng sanh) giải thoát Khô: từ Khô thành ra Không Khô (= Niệt 
bàn). 

Theo Phật Thích Ca, Phật Pháp là Tứ Diệu Đế. 


Đề (The Truth = Satya / Satyàni) 
Tứ Diệu Đề (The Four Noble Truths = Catvàriàrya-satyàni) 
Khỗ Đề (The Truth of Suffering = Duhkha-satya) 
Tập Đề = Tập Khổ Đề (The Truth of the Cause of Suffering = Samudaya-satya) 
Diệt Đề = Diệt Khổ Đề (The Truth of the Extinction of Suffering = Nirodha-satya) 
Đạo Đề = Đạo Diệt Khổ Đề (The Truth of the Way of the Extinction of Suffering = 
Màrga-satya) 


Tứ Diệu Đề của Phật Thích Ca cũng là Tứ Diệu Đề của Phật Giáo Nguyên Thủy vì ngài là 
người sáng lập ra Phật Giáo Nguyên Thủy. 


b) Đạo Đế 
* Giác Ngộ, Trì Giới và Thiền Định 


Đạo Đề = Chân lý của Đạo diệt Khổ = Chân lý của Đạo Giải thoát Khổ để Không Khổ 
Có 3 chân lý của Đạo giải thoát Khổ (để Không Khổ). 

Giác Ngộ 

Trì Giới 

Thiền Định với Tu Thiền Định 


Đạo theo đúng với Chân lý gọi là Chánh Đạo. Theo Phật Thích Ca thì có Bát (8) Chánh Đạo. 


Cứu cánh của Tứ Diệu Đề là Giải thoát Khổ: biến từ Khổ ra Không Khổ 

- Khỗ 

1. Khổ trong Sinh kiếp = Tâm Khổ = Tâm của Con người phiền não (sorrow) trong Sinh kiếp. 
{Phiên não = buôn râu; 

2. Khổ trong Tái sinh = Con người Tái sinh trong Sinh kiếp mới (theo Luân hồi và Lục đạo) do 
đó phải tiếp tục Khổ trong Sinh kiếp tiếp theo mãi mãi. 


- Không Khổ = Niết bàn 
1. Không Khô trong Sinh kiệp = Tâm không Khô = Tâm an (tranquil, calm) = Hữu dư Niệt bàn. 
2. Không Khô trong Tái sinh vì Không Tái Sinh = Vô dư Niệt bàn. 


Có 3 Loại Không Khỗ từ 3 phần của Đạo Đế: 


- Không Khổ từ Giác Ngộ = Niết bàn (= Hữu dư Niết bàn và Vô dư Niết bàn). 

= Không Khổ trong Sinh kiếp = Tâm không Khổ = Tâm an (tranquil, calm) = Hữu dư 
Niết bàn. 

= Không Khổ trong Tái sinh vì Không Tái Sinh = Vô dư Niết bàn. 


- Không Khô từ Thiền Định = Hữu dư Niết bàn. 
= Không Khô trong Sinh kiêp = Tâm không Khô = Tâm an (tranquil, calm) = Hữu dư 
Niết bàn. 


- Không Khổ từ Trì Giới 

= Không Khổ trong Tái sinh vì Không Tái sinh vào Khổ Đạo. 
Những Khô Đạo trong Lục Đạo Tái Sinh là Tái sinh vào Cõi Địa ngục; Tái sinh thành Thú vật và 
Tái sinh thành Ngạ quỷ. Không Tái sinh vào Khổ Đạo thì Tái sinh vào Thiên Đạo (thành Thiên 
hay Deva) hay vào Nhân Đạo (thành lại Con người). 


* Bát Chánh Đạo = Đạo Đế 


- Từ Đạo Đề đến Bát Chánh Đạo 
Bát Chánh Đạo: 
1. Giác Ngộ 
= Kiến Đạo (Giải Ngộ) từ Học Đạo: Chánh Kiến và Chánh Niệm 
= Hành Đạo hay Tu Hành Đạo (Chứng Ngộ) theo Kiến Đạo gồm có Chánh Tư Duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mệnh và Chánh Tình Tiến. 
2. Trì Giới 
= Hành Đạo hay Tu Hành Đạo: Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mệnh 
và Chánh Tinh Tiến. 
3. Thiền Định với Tu Thiền Định 
= Hành Đạo hay Tu Hành Đạo: Chánh Định. 


Học Đạo (The Way of the Learning = Saiksa-phala) 
Kiên Đạo (The Way ofthe View = Darsana-mảgra) 


Hành Đạo hay Tu Hành Đạo (The Way of the Practice = Bhàvanà-màgra) 
Vô Học Đạo (No Way ofthe Learning = AsaIksa-phala) 


- Từ Bát Chánh Đạo đến Đạo Đế. 
Bát Chánh Đạo: 
- (1) Chánh Kiến và (2) Chánh Niệm = Kiến Đạo của Giác Ngộ (= Giải Ngộ). 
- (3) Chánh Tư Duy, (4) Chánh Ngữ, (5) Chánh Nghệp, (6) Chánh Mệnh và (7) Chánh 
Tinh Tiến = 
Hành Đạo hay Tu Hành Đạo của Giác Ngộ (= Chứng Ngộ). 
Hành Đạo hay Tu Hành Đạo của Trì Giới. 
- (8) Chánh Định = Thiền Định với Tu Thiền Định. 


Bát Chánh Đạo (The Noble Eightfold Path = Àrya-astàngika-màrga / Ariya-atthangika-magøa) 
1. Giác Ngộ = Giải Ngộ và Chứng Ngộ. 
(Giải Ngộ - Đoạn Hoặc) 
Chánh Kiến (Right View = Samyag-Drsti / Sammà-Ditthi) 
Chánh Niệm (Right Mindfulness = Samyag-Smrti / Sammả-Sati) 
(Chứng Ngộ - Đoạn Hoặc) 
Chánh Ngữ (Right Speech = Samyag-Vàcà / Sammàả-Vàcà) 
Chánh Nghiệp (Right Action = Samyag-Karmàảnta / Sammà-Kammanta) 
Chánh Mệnh (Right Livelihood = Samyag-Àjìva / Sammả-Àjìva) 
Chánh Tư Duy (Right Thought = Samyag-Samkalpa / Sammả-Sankappa) 
Chánh Tinh Tiến (Right Effort = Samyag-Vyàyàma / Sammà-Vàyàma) 
2. Trì Giới 
Chánh Ngữ (Right Speech = Samyag-Vàcà / Sammàả-Vàcà) 
Chánh Nghiệp (Right Action = Samyag-Karmảnta / Sammà-Kammanta) 
Chánh Mệnh (Right Livelihood = Samyag-Àjìva / Sammả-Àjìva) 
Chánh Tư Duy (Right Thought = Samyag-Samkalpa / Sammả-Sankappa) 
Chánh Tỉnh Tiến (Right Effort = Samyag-Vyàyàma / Sammà-Vàyàma) 
3. Thiền Định 
Chánh Định (Right Concentration = Samyag-Samàdhi / Sammàả-Samàdhi) 


Chánh = đúng = right; đúng theo Giáo lý của Phật Giáo (Phật Pháp). 
Nội dung của Giác ngộ theo Phật Giáo Nguyên Thủy là Đoạn Hoặc (Đoạn diệt Mê hoặc). 


* Tam Học 


Từ Bát Chánh Đạo đến Tam Học. 
Tam Học = Bát Chánh Đạo nhưng không có Kiến Đạo của Giác ngộ (= Giải Ngộ). Tam Học chỉ 
có Tu Hành Đạo. 
1. Tuệ 

= Hành Đạo hay Tu Hành Đạo (Chứng Ngộ) theo Kiến Đạo của Giác Ngộ: Chánh Tư 
Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mệnh và Chánh Tình Tiến. 
2. Giới (= Trì Giới) 

= Hành Đạo hay Tu Hành Đạo): Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mệnh và Chánh Tỉnh Tiến. 


3. Định (= Thiền Định với Tu Thiền Định) 
= Hành Đạo hay Tu Hành Đạo: Chánh Định. 


Tam Học (The Threefold Practice) 
(1) Giới (Morality = Sila-siksa) 
(2) Định (Concentration = Samàdh1) 
(3) Tuệ (WIsdom = Prajnà) 


Đây là nguyên văn lời giáo huấn của Phật Thích Ca về Tam Học theo Tăng Nhất Bộ 
(Anguttara-nilàya) trong Kinh Tạng của Phật Giáo Nguyên Thủy: 

Nây các Tỳ kheo! Có Tam Học, ba phần Tu hành: tu hành trong Giới, tu hành trong 
Định và tu hành trong Tuệ. 

Nây các Tỳ kheo, thể nào là tu hành trong Giới, trong Đạo đức (higher Morality)? Đây 
là Tỳ kheo nhận biết Giới luật và sống theo những điều khoản của Giới Luật. Tỳ kheo được ban 
cho Chánh Nghiệp và Thiện trường cho Chánh Nghiệp. Tỳ kheo sợ hãi cả những lỗi lầm nhỏ 
nhất, và hiểu và tu hành Giới luật. Nây các Tỳ kheo, đáy gọi là Tu hành trong Giới. 

Và nầy các Tỳ kheo, thế nào là tu hành trong Định, trong Tâm lực (higher power oƒ 
mìnd)? Đây là Tỳ kheo tự tách rời khỏi Ái (Tham dục = Strong Desire, Craving, Greed) và đạt 
tới được Định Sơ Thiên, Định Nhị Thiên, Định Tam Thiên và Định Tứ Thiên. Nây các T) kheo, 
đấy gọi là Tu hành trong Định. 

| Và nây các Tỳ kheo, thế nào là tu hành trong Tuệ (highest Wisdom)? Đây là Tỳ kheo 
hiểu rõ ràng và sâu xa là có Khổ, có nguyên nhân của Khổ, có diệt Khổ và có đạo dẫn tới diệt 
Khổ. Nây các Tỳ kheo, đấy gọi là Tu hành trong Tuệ. 


c) Khổ Đế, Tập Đề và Diệt Đề 


Khổ Đề + Tập Đề + Diệt Đề = Giáo lý Giác ngộ. 
Giáo lý Giác Ngộ căn cứ trên Khổ từ Khổ Nghiệp gồm có: 

Khô Đề = Chân lý của Khổ = Chân lý của Khổ và Không Khổ (từ Khô Nghiệp). 

Tập Đề = Chân lý của nguyên nhân của Khổ = Khổ Nghiệp = Hoặc (Mê hoặc). 

Diệt Đề = Chân lý của đoạn Diệt nguyên nhân của Khổ để Không Khổ = Đoạn diệt Khổ 
Nghiệp hoặc không có Khổ Nghiệp = Đoạn Hoặc hay Đoạn Hoặc và Từ Bi. 


Phật Giáo Nguyên Thủy có Đoạn Hoặc. 
Phật Giáo Đại Thừa có Đoạn Hoặc và Từ BI. 


Lời của Phật Thích Ca theo kinh Chuyền Pháp Luân về Tứ Diệu Đế: 

Nây các Tỳ kheo, đây là Khổ Đế: Sinh là khổ, Lão là khổ, Bệnh là khổ, Chết là khổ; Oán 
ghét gặp nhau là khổ, Thân ái biệt ly là khổ, Câu không được là khổ; tóm lại Ngũ Uẩn chấp thủ 
(in attachment) là khổ. 

Nây các Tỳ kheo, đây là Tập Khổ Đề. Chính là Ái (Tham Dục = Desire/Craving) đưa 
đến Hữu (Rebirth=Tái sinh), tương ứng với Hỷ (Joy) và Tham (Greed); tìm cầu hoan lạc 
(pleasure and delight) chỗ nây chỗ kia; chính là Dục Ái, Sinh Ái và Vô Sinh Ái. 

Nây các Tỳ kheo, đây là Diệt Khổ Đế. Chính là Ái (Tham dục) có thể được xua đuổi đi 
và tận diệt, bỏ qua và từ chối. Giải thoát và không trói buộc vào Ái (Tham Dục). 


Nây các Tỳ kheo, đây là Đạo Diệt Khổ Đề, đưa đến Diệt Khổ, chính là Bát Chánh Đạo: 
Chánh Kiên, Chánh Tự Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mệnh, Chánh Tĩnh Tiên, Chánh 
Niệm và Chánh Định. 


B. Tứ Diệu Đề của Phật Giáo Đại Thừa 


Phật Giáo Đại Thừa thành lập sau Phật Giáo Nguyên Thủy vài thế kỷ. Tứ Diệu Đề cũng có 
nhiều thay đôi. 
Phật Giáo Đại Thừa thay đối về Giáo lý Giác Ngộ trong Tập Đề và Diệt Đề: 

Phật Giáo Nguyên Thủy có Đoạn Hoặc. 

Phật Giáo Đại Thừa có Đoạn Hoặc và Từ BI. 
Về Đạo Đế, Phật Giáo Đại Thừa: 

Tạo ra giới Cư sĩ của hành giả bên cạnh giới Tăng NI của Tăng Già. 

Giới luật cho Tăng Ni và Tăng Già cũng dễ dãi hơn và không còn thống nhất nữa. 

Thay thế Bát Chánh Đạo bằng Lục Độ. Trì Giới và Thiền Định được loại ra khỏi Đạo 
Đề. Do đó Lục Độ, Đạo Đề và do đó Tứ Diệu Đề đều có 3 hình thức khác nhau chớ không có I 
hình thức như Phật Giáo Nguyên Thủy. 

Tạo ra thêm Bồ Tát "hóa độ" nên còn gọi là Bồ Tát Thừa. 


a) Bát Chánh Đạo và Lục Độ 
So sánh Bát Chánh Đạo và Lục Độ với cùng I hình thức Tứ Diệu Đề của Phật Thích Ca. 


Bát Chánh Đạo (The Noble Eightfold Path = Àrya-astàngika-màrga / Ariya-atthangika-magøa) 
1. Giác Ngộ = Giải Ngộ và Chứng Ngộ. 
(Giải Ngộ - Đoạn Hoặc) 
Chánh Kiến (Right View = Samyag-Drsti / Sammà-Ditthi) 
Chánh Niệm (Right Mindfulness = Samyag-Smrti / Sammả-Sati) 
(Chứng Ngộ - Đoạn Hoặc) 
Chánh Ngữ (Right Speech = Samyag-Vàcà / Sammàả-Vàcà) 
Chánh Nghiệp (Right Action = Samyag-Karmảnta / Sammà-Kammanta) 
Chánh Mệnh (Right Livelihood = Samyag-Àjìva / Sammả-Àjìva) 
Chánh Tư Duy (Right Thought = Samyag-Samkalpa / Sammả-Sankappa) 
Chánh Tinh Tiến (Right Effort = Samyag-Vyàyàma / Sammà-Vàyàma) 
2. Trì Giới 
Chánh Ngữ (Right Speech = Samyag-Vàcà / Sammàả-Vàcà) 
Chánh Nghiệp (Right Action = Samyag-Karmảnta / Sammà-Kammanta) 
Chánh Mệnh (Right Livelihood = Samyag-Àjìva / Sammả-Àjìva) 
Chánh Tư Duy (Right Thought = Samyag-Samkalpa / Sammả-Sankappa) 
Chánh Tinh Tiến (Right Effort = Samyag-Vyàyàma / Sammà-Vàyàma) 
3. Thiền Định 
Chánh Định (Right Concentration = Samyag-Samàdhi / Sammàả-Samàdhi) 


Chánh = đúng = right; đúng theo Giáo lý của Phật Giáo (Phật Pháp). 


Lục Độ = 6 Ba La Mật Đa (6 Perfections = 6 Pàramitàs) 
1. Giác Ngộ 
(Giải Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Tuệ (Huệ) Ba La Mật Đa hay Bát Nhã Ba La Mật Đa (Perfection of WIisdom = PrajJnà- 
pàramrità). 
(Chứng Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
Nhẫn Ba La Mật Đa (Perfection of Forbearance = Ksànti-pàramità) 
Bồ Thí Ba La Mật Đa (Perfection of Donation or Giving = Dàna-pàramità) 
Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramità) 
2. Trì Giới 
Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramità) 
3. Thiền Định 
Thiền Định Ba La Mật Đa (Perfection of Meditation = Dhyàna-pàramità) 


Độ = Sự Toàn hảo = Perfection. 
= Ba La Mật Đa = (dịch âm của) Pàramità, Phạn ngữ = Perfection 


b) 3 Tứ Diệu Đế, 3 Đạo Đề và 3 Lục Độ 
* 3 Tứ Diệu Đề và 3 Đạo Đề 


Phật Giáo Đại Thừa có 3 Tứ Diệu Đề khác nhau với 3 Đạo Đề khác nhau tùy theo 3 thành phần 
là Giác Ngộ, Thiền Định và Trì Giới. 
Giác Ngộ luôn là thành phần chính của Tứ Diệu Đề và có Giáo Lý Giác Ngộ là Khổ Đề, Tập Đề 
và Diệt Đề. 
Thật ra thì có 3 Tứ Diệu Đề (hay 3 Đạo Đề) của Phật Giáo Đại Thừa thay vì chỉ có I Tứ Diệu 
Đề của Phật Giáo Nguyên Thủy. 
- Có ở Phật Giáo Đại Thừa và Phật Giáo Nguyên Thủy: 

1. Tứ Diệu Đề hay Đạo Đề (= Lục Độ hay Bát Chánh Đạo) gồm có Giác Ngộ + Thiền 
Định + Trì Giới. 
- Có ở Phật Giáo Đại Thừa tùy sự lựa chọn của Cư sĩ (và Tăng NI): 

2. Tứ Diệu Đề hay Đạo Đề (= Lục Độ) = Giác Ngộ + Thiền Định. 

3. Tứ Diệu Đề hay Đạo Đề (= Lục Độ) = Giác Ngộ. 
{Khổ Đề + Tập Đề + Diệt Đề = Giáo lý Giác Ngộ} 


* 3 Lục Độ 


1. Lục Độ gồm có Giác Ngộ, Trì Giới và Thiền Định 
Lục Độ = 6 Ba La Mật Đa (6 Perfections = 6 Pàramitàs) 
1. Giác Ngộ 
(Giải Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Tuệ (Huệ) Ba La Mật Đa hay Bát Nhã Ba La Mật Đa (Perfection of WIisdom = Prajnà- 
pàramnità). 


(Chứng Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 

Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
Nhẫn Ba La Mật Đa (Perfection of Forbearance = Ksànti-pàramità) 
Bồ Thí Ba La Mật Đa (Perfection of Donation or Giving = Dàna-pàramità) 
Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramità) 

2. Trì Giới 
Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramità) 

3. Thiền Định 
Thiền Định Ba La Mật Đa (Perfection of Meditation = Dhyàna-pàramità) 


Độ = Sự Toàn hảo = Perfection. 
= Ba La Mật Đa = (dịch âm của) Pàramità, Phạn ngữ = Perfection 


2. Lục Độ = Giác Ngộ và Thiền Định 
Lục Độ = 6 Ba La Mật Đa (6 Perfections = 6 Pàramitàs) 
1. Giác Ngộ 
(Giải Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Tuệ (Huệ) Ba La Mật Đa hay Bát Nhã Ba La Mật Đa (Perfection of WIsdom = Prajnà- 
pàramrità). 
(Chứng Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
Nhẫn Ba La Mật Đa (Perfection of Forbearance = Ksànti-pàramità) 
Bồ Thí Ba La Mật Đa (Perfection of Donation or Giving = Dàna-pàramità) 
Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramità) 
2. Thiền Định 
Thiền Định Ba La Mật Đa (Perfection of Meditation = Dhyàna-pàramità) 


3. Lục Độ = Giác Ngộ 
Lục Độ = 6 Ba La Mật Đa (6 Perfections = 6 Pàramnitàs) 
= Giác Ngộ: 
(Giải Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Tuệ (Huệ) Ba La Mật Đa hay Bát Nhã Ba La Mật Đa (Perfection of WIisdom = PraJnà- 
pàramrità). 
Định Ba La Mật Đa (Perfection of Concentration = PraJnà-samatha) 


(Chứng Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
Nhẫn Ba La Mật Đa (Perfection of Forbearance = Ksànti-pàramità) 
Bồ Thí Ba La Mật Đa (Perfection of Donation or Giving = Dàna-pàramità) 
Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramità) 


(Thiền Định Ba La Mật Đa thành ra Định Ba La Mật Đa) 


Nếu Lục Đạo của Giác ngộ không có Thiền Định (và Trì Giới) thì Giải ngộ có thêm Định Ba La 
Mật Đa. 
Định Ba La Mật Đa = Tập trung có định mà không thay đổi hay giao động một cách toàn hảo 
vào Giáo lý Giác ngộ. 
Khi đó Giải ngộ = Định Tuệ. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói: 

Từ không bị ảnh hưởng bởi khái niệm quy ước, Tâm (Tâm Thức) đồng nhất với bản thể 
của mình (= Bản Tâm) và khẳng định chính xác rằng ý nghĩa của nó (= Bản Tâm) tương tục và 
thường hằng trong sự quân bình của Định Tuệ thì dù có sống trong thể tục chúng ta đã là Phật. 


II. ĐẠO ĐÉ CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
A. Bát Chánh Đạo 


Bát Chánh Đạo (The Noble Eightfold Path = Àrya-astàngika-màrga / Ariya-atthangika-magøa) 
1. Giác Ngộ = Giải Ngộ và Chứng Ngộ. 
(Giải Ngộ - Đoạn Hoặc) 
Chánh Kiến (Right View = Samyag-Drsti / Sammà-Ditthi) 
Chánh Niệm (Right Mindfulness = Samyag-Smrti / Sammả-Sati) 
(Chứng Ngộ - Đoạn Hoặc) 
Chánh Ngữ (Right Speech = Samyag-Vàcà / Sammàả-Vàcà) 
Chánh Nghiệp (Right Action = Samyag-Karmàảnta / Sammà-Kammanta) 
Chánh Mệnh (Right Livelihood = Samyag-Àjìva / Sammả-Àjìva) 
Chánh Tư Duy (Right Thought = Samyag-Samkalpa / Sammả-Sankappa) 
Chánh Tinh Tiến (Right Effort = Samyag-Vyàyàma / Sammà-Vàyàma) 
2. Trì Giới 
Chánh Ngữ (Right Speech = Samyag-Vàcà / Sammàả-Vàcà) 
Chánh Nghiệp (Right Action = Samyag-Karmàảnta / Sammà-Kammanta) 
Chánh Mệnh (Right Livelihood = Samyag-Àjìva / Sammả-Àjìva) 
Chánh Tư Duy (Right Thought = Samyag-Samkalpa / Sammả-Sankappa) 
Chánh Tinh Tiến (Right Effort = Samyag-Vyàyàma / Sammà-Vàyàma) 
3. Thiền Định 
Chánh Định (Right Concentration = Samyag-Samàdhi / Sammà-Samàdhi) 


Chánh = đúng = right; đúng theo Giáo lý của Phật Giáo (Phật Pháp). 


Trong Kinh Tạng, Phật Thích Ca định nghĩa Bát Chánh Đạo như sau: 

Này các Tỳ kheo, thế nào là Bát Chánh Đạo? Tức là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh 
Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mệnh, Chánh Tĩnh T ïến, Chánh Niệm và Chánh Định. 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Kiến? Này các Tỳ kheo, chính là Trí về Khổ, Trí 
về khổ Tập, Trí về khổ Diệt, Trí về Đạo (con đường) đưa đến khổ diệt. Này các Tỳ kheo, đây gọi 
là Chánh Kiến. 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Tư Duy? Này các Tỳ kheo, chính là xuất ly tư duy, 
vô sán ft duy, vô hại tư duy. Này các Tỳ kheo, đáy gọi là Chánh Tư Duy. 


Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Ngữ ? Này các Tỳ kheo, chính là từ bỏ nói dối, từ 
bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỳ kheo, đây gọi là Chánh 
Ngữ. 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Nghiệp? Này các Tỳ kheo, chính là từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ phi phạm hạnh. Này các Tỳ kheo, đây gọi là Chánh Nghiệp. 

Và này các Tỳ kheo, thể nào là Chánh Mệnh? Này các Tỳ kheo, vị Thánh đệ tử đoạn trừ 
tà mệnh, nuôi sống với chánh mệnh. Này các Tỳ kheo, đây gọi là Chánh Mệnh. 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Tỉnh Tiến? Ở đây, này các Tỳ kheo 

với mục đích khiến cho các Ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh 
khởi; khởi lên ý muốn, cô găng, tỉnh tấn, sách tấn, trì tâm 

với mục đích khiến cho các Ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt; khởi lên ÿ 
muốn, cô găng, tỉnh tấn, sách tấn, trì tâm 

với mục đích khiến cho các Thiện pháp từ trước chưa sanh nay được sanh khởi; 
khởi lên ý muốn, cố găng, tỉnh tấn, sách tấn, trì tâm 

với mục đích khiến cho các Thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có lu 
mờ, được tăng trưởng được quảng đại, được tu tập, được viên mãn; khởi lên ý muôn, cô gắng, 
tỉnh tấn, sách tấn, trì tâm 

Này các Tỳ kheo, đây gọi là Chánh Tình Tiến (từ Tứ Chính Cân) 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Niệm? Ở đây, này các Tỳ kheo 

Tỳ kheo sống Quán Thân trên Thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, với mục 
đích điều phục tham ưu ở đời 

1) kheo sống Quản Thụ (Thọ) trên các Thụ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, với 
mục đích điễu phục tham tru ở đời 

Tỳ kheo sống Quán Tâm trên Tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích 
điễu phục tham ưu ở đời 

Tỳ kheo sống Quán Pháp trên các Pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, với mục 
đích điều phục tham ưu ở đời 

Này các Tỳ kheo, đáy gọi là Chánh Niệm (từ Tứ Niệm Xư:) 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Định? Ở đây, này các Tỳ kheo 

Tỳ kheo ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng và trú "Định Sơ Thiên", một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ 

Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trủ "Định Nhị Tỉ hiển ". một trạng thải hỷ lạc 
do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm 

Vị ấy ly hỷ tru xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thụ mà các bậc Thánh 
goi là xả niệm lạc trú, chứng và trú "Định Tam Thiên" 

Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thụ trước, chứng và trú "Định Tư Ti hiển " không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Này các Tỳ kheo, đây gọi là Chánh Định. (Tứ Thiền, Tứ Thiền Na) 


B. Giác Ngô của Bát Chánh Đạo 


a) Giác Ngộ 


Theo nghĩa thông thường: 
Giác = tỉnh và biết. 


Ngộ (Awakening) = tỉnh ra, biết ra được và hiểu rõ 
Giác Ngộ (Enlightenment) = tỉnh và biệt ra được, và hiệu rõ ràng. 


Theo Phật Giáo Đại Thừa, Giác Ngộ là sáng suốt đúng và thi hành đúng theo sự sáng suốt đúng 
về Giáo lý Giác ngộ. 
Giáo lý Giác ngộ gồm có: 

Khô Đề = Chân lý về Khổ vả Không Khổ (= Niết Bàn) 

Tập Đề = Chân lý về nguyên nhân của Khổ là Khổ Nghiệp. Khổ Nghiệp là Hoặc ( Mê 
hoặc). 

Diệt Đề = Chân lý về Diệt Khổ là Đoạn diệt Khổ nghiệp để Không Khổ. Đoạn diệt Khổ 
Nghiệp là Đoạn Hoặc. 
Như vậy Giác ngộ hay Giáo lý Giác ngộ dựa trên Khổ Nghiệp. 


b) Giác Ngộ = Giải Ngộ và Chứng Ngộ (= Kiến Đạo và Hành Đạo) 


- Giải Ngộ (= Kiến Đạo) = Sáng suốt đúng Giáo lý Giác ngộ, gồm có Khổ và Niết bàn; và Khổ 
Nghiệp (= Hoặc) và Đoạn diệt Khổ Nghiệp (= Đoạn Hoặc). 

Chánh Kiến = Nhìn thấy đúng Giáo lý Giác ngộ. Do đó đoạn diệt Mê hoặc "Si" hay "Vô 
minh" (Ignorance). 

Chánh Niệm = Để ý mà Tin đúng vào Giáo lý Giác ngộ. Do đó đoạn diệt Mê hoặc 
"Nghĩ" (Doubt). 
{Chánh Tuệ = Chánh Kiến và Chánh Niệm = Sáng suốt đúng}. 


Lời dạy của Phật Thích Ca về Chánh Kiến: 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Kiến? Này các Tỳ kheo, chính là Trí về Khổ, Trí 
về khổ Tập, Trí về khổ Diệt, Trí về Đạo (con đường) đưa đến khổ diệt. Này các Tỳ kheo, đây gọi 
là Chánh Kiến. 


Lời dạy của Phật Thích Ca về Chánh Niệm: | 
Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Niệm? Ở đây, này các Tỳ kheo 
Tỳ kheo sống Quán Thân trên Thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, với mục 
đích điều phục tham ưu ở đời 
1) kheo sống Quản Thụ (Thọ) trên các Thụ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, với 
mục đích điễu phục tham tru ở đời 
Tỳ kheo sống Quán Tâm trên Tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích 
điễu phục tham ưu ở đời 
Tỳ kheo sống Quán Pháp trên các Pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, với mục 
đích điều phục tham ưu ở đời 
Này các Tỳ kheo, đáy gọi là Chánh Niệm 


Lời dạy của Phật Thích Ca về Chánh Niệm được dùng làm Trợ Đạo Phẩm. Đó là Tứ Niệm 
Xứ, mở rộng thêm đề giúp cho hành giả Chánh Niệm. 

Chánh Niệm = Đề ý mà Tin vào Giáo lý Giác Ngộ 

Tứ Niệm Xứ = Đề ý mà Tin vào Giáo lý Giác Ngộ (Pháp) cuối cùng sau khi nghĩ đến 
Thân Tâm của mình trong nhân duyên với Sự vật (Thọ). 


- Chứng Ngộ (= Hành Đạo) = Thi hành đúng theo sự sáng suốt đúng về Giáo lý Giác ngộ, 
thực dụng là Đoạn Hoặc, trong tư tưởng, ngôn ngữ, hành động và sinh hoạt trong sinh kiếp với 
sự tinh tiễn. 

Chánh Tư Duy = Tư tưởng đúng theo sự sáng suốt của Giáo lý Giác ngộ, thực dụng là 
Đoạn Hoặc trong tư tưởng. 

Chánh Ngữ = Ngôn ngữ đúng theo sự sáng suốt của Giáo lý Giác ngộ, thực dụng là 
Đoạn Hoặc trong ngôn ngữ. 

Chánh Nghiệp = Hành động đúng theo sự sáng suốt của Giáo lý Giác ngộ, thực dụng là 
Đoạn Hoặc trong hành động. 

Chánh Mệnh = Sinh hoạt đúng theo sự sáng suốt của Giáo lý Giác ngộ, thực dụng là 
Đoạn Hoặc trong sinh hoạt. 

Chánh Tỉnh Tiến = Tỉnh tiến trong việc thi hành đúng theo sự sáng suốt của Giáo lý 
Giác ngộ, thực dụng là tinh tiễn trong Đoạn Hoặc. 


Hoặc (= Mê hoặc = Defilement = Klesa): gồm có Tham (Greed), Sân (Anger) và Mạn (Pride). 
Đoạn Hoặc là đoạn diệt Tham, Sân và Mạn. 


Tóm lại, thực tế thì Giác Ngộ của Phật Giáo từ Phật Giáo Nguyên Thủy là sáng suốt về Hoặc 
và Đoạn Hoặc và thi hành Đoạn Hoặc. 


C. Thiền Đinh của Bát Chánh Đao 
a) Thiền Định 


Thiền Định (với Tu Thiền Định) = Chánh Định của Bát Chánh Đạo. 
Thiên Định với Tu Thiên Định không có liên quan đên Giáo lý Giác ngộ của Phật Giáo tức là 
không dựa trên Khô Nghiệp như Giác Ngộ: và cũng không dựa Ác Nghiệp như Trì Giới. 


Từ Phật Giáo Nguyên Thủy cho tới Thiền tông, với phương pháp tu Thiền định, Tâm (Tâm 
thức) của hành giả lần lượt vượt qua 4 trạng thái gọi là Tứ Thiền hay Tứ Thiền Na của Thiền 
định. 
Tứ Thiền = Tứ Thiền Na (4 Dhyàna) = Tứ Định của Vô Sắc Giới 

1. Định Sơ Thiền (1st Jhàna): sung sướng (lạc = pleasure) và vui mừng (hỉ = delight), 
tâm thoát khỏi nhục dục (sensuous desire) và ác độc (evil). 

2. Định Nhị Thiền (2nd Jhàna): vẫn vui mừng và sung sướng, thoát khỏi suy luận 
(discursion) và tìm hiểu (investigation). 

3. Định Tam Thiền (3rd Ihàna): sung sướng nhưng bình tỉnh (equanimity), lìa khỏi vui 
mừng và than thở 

4. Định Tứ Thiền (4th Jhàna): an tịnh (tranquil), lìa khỏi sung sướng và đau khổ 


Lời dạy của Phật Thích Ca về Chánh Định (= Tứ Thiền): 
Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Định? Ở đây, này các Tỳ kheo 
Tỳ kheo ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng và trú "Định Sơ Thiền", một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ 


Ầ m 


Làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, chứng và trủ “Định Nhị Thiên”, một trạng thải hỷ lạc 
do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm 
Vị ấy ly hỷ tru xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thụ mà các bậc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú "Định Tam Tì hiền " 
Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thụ trước, chứng và trú "Định Tứ Thiên ", 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Này các T) kheo, đáy gọi là Chánh Định. 


Thiền Định và Giác Ngộ: 

Chánh Định của Phật Giáo Nguyên Thủy là đạt đến bậc thứ tư của Tứ Thiền (Tứ Thiền 
Na) là Định Tứ Thiền. Định Tứ Thiền là Tâm An không phiền não (= Hữu dư Niết bàn). Tu 
Thiền Định đạt được Định Tứ Thiền, bậc cuối cùng của Thiền Định thì cũng đạt được Niết bản 
(Hửu dư Niết bàn) với Tâm An không phiền não mà không cần phải Giác Ngộ giáo lý Giác 
ngộ. Thiền Định không giúp gì được trong Tái sinh (theo Lục đạo Luân Hồi). 

Tuy nhiên Giác ngộ từ Học Đạo cho Giác ngộ (có Tu Thiền Quán) còn làm cho hành giả 
không Tái sinh (= Vô dư Niết bàn). Đó là điều Thiền Định với Tu Thiền Định không làm 
được. 


b) Tu Thiền Định 


Phật Giáo Nguyên Thủy từ Phật Thích Ca đã dạy phương pháp Tu Thiền định để đạt được Thiền 
định, giải thoát Khô. 

Tu Thiền định (Meditation for concentration) thường là phương cách tự mình thực hành 
tập trung vào chủ đề hay đối tượng nào đó (như hơi thở) để đạt được Thiền định. 

Tu Thiền định không có liên quan tới giáo lý đạt giác ngộ và dĩ nhiên không cần đạt 
giác ngộ nhưng tâm cũng sẽ được An, an tịnh (an tĩnh) mà giải thoát Khô. 


D._Trì Giới của Bát Chánh Đạo 
Trì Giới = Giới (Morality = Sila-siksa) 
a) Ác Nghiệp và Trì Giới 


Theo Phật Giáo Nguyên Thủy, Trì Giới là giữ những luật lệ không phạm khi đối xử với người 
khác và sinh vật khác. Trì Giới dựa trên Ác Nghiệp. 

Nếu phạm Giới thì là tạo ra Ác Nghiệp (có 10 giới chánh tương quan với 10 ác nghiệp). Nếu 
phạm I trong 10 Ác Nghiệp thì sẽ bị tái sinh theo Khổ đạo thành những loại Sinh mạng như thú 
vật, sinh mạng ở địa ngục và qui đói (ngạ qui) và không tái sinh thành người hay thiên (deva). 
Chỉ có con người hay thiên (deva) mới có thể giác ngộ mà thoát khổ được! 


10 Giới cắm đề không tạo 10 Ác nghiệp: 

1. Không nói dối (Not to lie) 

2. Không dùng vọng ngữ tức là ngôn ngữ xấu (Not to use bad language): không nói với 
lưỡi 2 chiều. 

3. Không nói xấu người khác (Not to slander others): không "ác khẩu". 


4. Không nói thêu dệt một cách phóng dật (Not to speak frrvolously) 

5. Không sát sinh (Not to kil) 

6. Không trộm cướp (Not to steal) 

7. Không tả dâm (Not to commit adultery) 

8. Không tham muốn (Not to covet) 

9. Không giận dữ (Not to øg1ve way to anger) 

10. Không giữ tà ý (Not to hold false volition). Tà Ý là ý định vi phạm ngũ (5) trọng giới 
(giới 1-5). 


Không Tham muốn (giới thứ 8) và không giận đữ (giới thứ 9) lại là 2 Mê hoặc (= Hoặc) Tham và 
Sân. Trì Giới bao gôm Đoạn Hoặc Tham và Sân. 


Như vậy Tham và Sân là Ác nghiệp của giáo lý Trì Giới và cũng là Khổ Nghiệp của Giáo lý 
Giác ngộ. Đây là sự trùng hợp trong giáo lý Giải thoát của Phật Giáo. 

Ác Nghiệp làm cho Tái sinh theo 3 Khổ đạo (của Lục đạo) vào trong những Cõi Khổ và 
không bao giờ Giải thoát Khổ được. Những Cõi Khổ là địa ngục, cõi của thú vật (animals) và 
cõi của ngạ quý. Ác Nghiệp là căn bản của Trì Giới. 

Khổ Nghiệp làm cho Tái sinh (trong Lục đạo Luân hồi). Khổ Nghiệp là căn bản của 
Giáo lý Giác ngộ. 


Tuy nhiên cũng có sự khác biệt quan trọng về đối tượng: 

Ác Nghiệp đối với Sanh mạng khác (kê cả con người khác). Sanh mạng gồm có 6 loại. 
Ác Nghiệp là căn bản của Trì Giới. Trì Giới đối với Sanh mạng khác. 

Khổ Nghiệp đối với Sự vật. Trong Sự vật (All beings and all things) thì có Sanh mạng 
(AII sentient beings). Khổ Nghiệp là căn bản của Giáo lý Giác ngộ. Giác ngộ đối với Sự vật 
(hay Hiện tượng của Sự vật). 


b) Trì Giới trong Bát Chánh Đạo 


Trì Giới trong Bát Chánh Đạo: 
Chánh Ngữ (Right Speech = Samyag-Vàcà / Sammả-Vàcà) 
Chánh Nghiệp (Right Action = Samyag-Karmàảnta / Sammà-Kammanta) 
Chánh Mệnh (Right Livelihood = Samyag-Àjìva / Sammả-Àjìva) 
Chánh Tư Duy (Right Thought = Samyag-Samkalpa / Sammả-Sankappa) 
Chánh Tinh Tiến (Right Effort = Samyag-Vyàyàma / Sammà-Vàyàma) 


Chánh Ngữ là Trì Giới, không tạo khẩu nghiệp: 

Không nói dối (Not to lie) 

Không dùng vọng ngữ tức là ngôn ngữ xấu (Not to use bad language): không nói 
với lưỡi 2 chiều. 

Không nói xấu người khác (Not to slander others): không "ác khẩu". 

Không nói thêu dệt một cách phóng dật (Not to speak frrvolously) 
Chánh Nghiệp là Trì Giới, không tạo thân nghiệp: 

Không sát sinh (Not to kill) 

Không trộm cướp (Not to steal) 

Không tả dâm (Not to commit adultery) 


Chánh Tư Duy là Trì Giới, không tạo ý nghiệp: 

Không tham muốn (Not to covet) 

Không giận dữ (Not to give way to anger) 

Không giữ tà ý (Not to hold false volition). Tà Ý là ý định vi phạm Ngũ Trọng 
Giới. 
Chánh Mệnh là sống một Đời sống (sinh hoạt) Trì Giới theo đúng Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp 
và Chánh Tư Duy. 
Chánh Tỉnh Tiền là "tinh tiến" luôn luôn cô gắng tránh không làm điều Ác và làm điều Thiện 
trong tương lai mặc cho quá khứ. Điều Ác là tạo ra Ác Nghiệp và điều Thiện là Trì Giới. 


Lời dạy của Phật Thích Ca về Trì Giới: 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Tư Duy? Này các Tỳ kheo, chính là xuất ly tư duy, 
vô sán tư duy, vô hại tư duy. Này các Tỳ kheo, đáy gọi là Chánh Tư Duy. 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Ngữ ? Này các Tỳ kheo, chính là từ bỏ nói dối, từ 
bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỳ kheo, đây gọi là Chánh 
Ngữ. 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Nghiệp? Này các Tỳ kheo, chính là từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ phi phạm hạnh. Này các Tỳ kheo, đây gọi là Chánh Nghiệp. 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Mệnh? Này các Tỳ kheo, vị Thánh đệ tử đoạn trừ 
tà mệnh, nuôi sống với chánh mệnh. Này các Tỳ kheo, đây gọi là Chánh Mệnh. 


Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Tỉnh Tiến? Ở đây, này các Tỳ kheo 
với mục đích khiến cho các Ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh 
khởi; khởi lên ý muốn, cố găng, tỉnh tấn, sách tấn, trì tâm 
với mục đích khiến cho các Ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt; khởi lên ÿ 
muốn, cô găng, tỉnh tấn, sách tấn, trì tâm 
với mục đích khiến cho các Thiện pháp từ trước chưa sanh nay được sanh khởi; 
khởi lên ý muốn, cố găng, tỉnh tấn, sách tấn, trì tâm 
với mục đích khiến cho các Thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có lu 
mờ, được tăng trưởng được quảng đại, được tu tập, được viên mãn; khởi lên ý muôn, cô gắng, 
tỉnh tấn, sách tấn, trì tâm 
Này các Tỳ kheo, đây gọi là Chánh Tỉnh Tiến. 


Lời dạy của Phật Thích Ca về Chánh Tinh Tiến được dùng làm Trợ Đạo Phẩm trong Tam Học. 
Đó là Tứ Chính Cần. 


E. La Hán và La Hán Đạo 


Theo đúng La Hán Đạo, hành giả (tăng ni) thành La Hán, người đạt Giải thoát Khổ (Niết Bàn). 
Tu Đạo theo 17 Giai Đoạn của La Hán Đạo với Trì Giới, Ciác Ngộ và Thiền Định; La 
Hán đạt Giải thoát Khổ trong sinh kiếp này (= Hữu dư Niết bàn). 
Tu Đạo theo Phàm VỊ và Thánh VỊ của La Hán Đạo với Giác Ngộ Đoạn Hoặc; La Hái đạt 
Giải thoát Khô trong Luân hồi vì sẽ không phải Tái sinh (= Vô dư Niết bàn). 


a) 17 Giai Đoạn của La Hán Đạo (17 Stages of Arhat Practice) 


Theo 17 Giai đoạn của La Hán Đạo; La Hán là người đạt Giải thoát Khỗ trong sinh kiếp. 
La Hán Đạo (17 giai đoạn) giống như Bát Chánh Đạo với cùng một thứ tự nhưng có thêm 
"Thần thông" trong Chánh Định và cuối cùng có đạt Niết Bàn (= Hữu dư Niết Bàn). 

Chánh Giới = Trì Giới 

Chánh Tuệ = Giác Ngộ 

Chánh Định = Thiền Định và Thần Thông 

Niết Bàn 


Bát Chánh Đạo là Chánh Đạo của Đạo Đề đạt Diệt Khổ Đé. Khi Khổ đoạn diệt, Hành Giả đạt 
tới bậc La Hán, nhập Niết Bàn. Không có "giai đoạn tuần tự" trong Bát Chính Đạo vì cả 8 "phần 
đạo" đồng thời, tương trợ và tổng hợp. 

Đạo Phẩm "17 Giai Đoạn của La Hán Đạo", lấy nền tảng là Bát Chánh Đạo, chỉ dẫn Hành giả 17 
giai đoạn tuần tự trong phương pháp tu hành đạt tới bậc La Hán 


17 Giai Đoạn của La Hán Đạo ghi trong The Greater Discourse at Assapura (Mahà-assapura- 
sutta) trong MaJJhima-nikàya (Trung Bộ): 


{Chánh Giới} 
1. Hirottappa-samannàsata: 
Cảm thấy xấu hồ về hành động xấu của mình và của những cá nhân trong xã hội. Đó là 
tâm điệu đúng, biểu tượng quan trọng của một Tỳ kheo. Tương đương với Chánh Nghiệp. 
2. Parisuddha-kàyasamàcàna: 
Thực hành sự trong sạch của hành động thể chất. Tương đương với Chánh Nghiệp. 
3. Parisuddha-vasisamàcàra: 
Thực hành sự trong sạch của ngôn ngữ. Tương đương với Chánh Ngữ. 
4. Parisuddha-manosamàcàra: 
Thực hành sự trong sạch trong tư tưởng. Tương đương với Chánh Tư Duy. 
5. Parisuddha-àJiva: 
Thực hành sự trong sạch trong đời sống. Tương đương với Chánh Mệnh. 
6. Idriyesuguttadvàra: 
Bảo vệ Giác quan không có Ảo giác (Idriyesuguttadvàra). Cũng tương đương với Chánh 
Mệnh. 
7. BhoJane matftanu: 
Biết dinh dưỡng đầy đủ. Cũng tương đương với Chánh Mệnh. 
8. làpariyam anuyutta: 
Thực hành dự định tinh tiến. Tương đương với Chánh Tỉnh Tiến. 


{Chánh Tuệ} 
9. Sati-sam-paJannena samannàgata: 

Thực hành việc Đê ý đúng và hiệu biệt đúng. Tương đương với Chánh Kiên và Chánh 
Niệm. 


10. Vivitta-senàsana: 

Ở một mình trong chỗ vên lặng thích hợp cho Thiền và từ bỏ 5 Trở ngại (Tham; Giận dữ; 
Lừ đừ và mơ màng; Phóng dật và hối tiếc; Nghi ngờ và rối loạn) là Chướng ngại vật cho Tứ 
Thiền (4 Dhyàna). Tương đương với Chánh Kiến và Chánh Niệm. 


{Chánh Định} 
11. PathamaJjhàna: 

Đạt được giai đoạn Định Sơ Thiền (1st Dhyàna) của Tứ Thiền. Tương đương với 
Chánh Định. 
12. DutiyaJjhàna: 

Đạt được giai đoạn Định Nhị Thiền của Tứ Thiền. Tương đương với Chánh Định. 
13. TatiyaJjhàna: 

Đạt được giai đoạn Định Tam Thiền của Tứ Thiền. Tương đương với Chánh Định. 
14. Catutthajjhàna: 

Đạt được giai đoạn Định Tứ Thiền của Tứ Thiền. Tương đương với Chánh Định. 
15. Pub-benivàsànussatI: 

Quán được những kiếp trước của mình và của người khác. Tương đương với Thần 
Thông. 


16. Sattànam cutùpapàfa-nàna: 
Quán được những kiêp sau của mình và của người khác. Tương đương với Thân Thông. 


{Niết Bàn} 
17. Àsavànam khaye-nàna: 

Quán được Niết Bàn (trong) cái Khổ, như vậy là có thể vượt qua những phiền não và cám 
dỗ trong kiếp hiện tại. Tương đương với Niết Bàn. 


b) Phàm Vị và Thánh Vị của La Hán Đạo 


Theo Phàm VỊ và Thánh VỊ của La Hán Đạo; La Hán là người không phải Tái sinh luân hồi (= 
Vô dư Niệt bàn) nhờ Giác ngộ Đoạn Hoặc đê Đoạn diệt Khô Nghiệp. Phàm VỊ và Thánh VỊ 
của La Hán Đạo không dựa trên Trì Giới và Thiên Định. 


* La Hán Đạo với Phàm Vị và Thánh Vị 


La Hán Đạo (Arhat Srages) theo lý thuyết: 
- Phàm VỊ (Common Stage) 
Học Đạo (The Way of the Learning = Salksa-phala) 
Kiến Đạo (The Way of the View = Darsana-màgra) 
- Thánh Vị (Àrya Stage) 
Hành Đạo hay Tu Hành Đạo (The Way of the Practice = Bhàvanà-màsra) 
Vô Học Đạo (No Way ofthe Learning = AsaIksa-phala) 


Học Đạo = Học Giáo lý Giác ngộ trong Khô Đé, Tập Đề và Diệt Đề để Kiến Đạo. 


Kiến Đạo = Giải Ngộ = Sáng suốt đúng (= Chánh Kiến) và Đề ý vững tin vào (= Chánh Niệm) 
Giáo lý Giác ngộ trong Khổ Đé, Tập Đề và Diệt Đề từ Học Đạo. 

Hành Đạo hay Tu Hành Đạo = Chứng Ngộ = Thực hành Giải ngộ, thực tế lả Đoạn 5 Hoặc. 

Vô Học Đạo = Thành Đạo không phải học hành nữa. 


Khô Đề = Chân lý về Khô và Giải Thoát Khổ. 

Tập Đề (= Tập Khổ Đề) = Chân lý về nguyên nhân của Khổ = Khổ Nghiệp = Hoặc (Mê hoặc) 
Diệt Đề (= Diệt Tập Khổ Đề) = Chân lý vê Đoạn diệt nguyên nhân của Khô (đề Giải thoát Khổ) 
= Đoạn diệt Khổ Nghiệp = Đoạn diệt Mê hoặc = Đoạn Hoặc. 


Học Đạo (The Way of the Learning = Salksa-phala) 

Kiến Đạo (The Way of the View = Darsana-màgra) 

Hành Đạo hay Tu Hành Đạo (The Way of the Practice = Bhàvanà-màgra) 
Vô Học Đạo (No Way ofthe Learning = Asalksa-phala) 


* Phàm Vị 
= Gôm có Học Đạo rôi Kiên Đạo (Giải Ngộ) 


Phàm Vị có 7 cấp bậc thích đáng (7 expedient degrees) dùng những Trợ Đạo Phẩm: 
Giai đoạn chuẩn bị gọi là Ngoại Phàm VỊ dùng 3 Trợ Đạo Phẩm nên gọi là Tam Hiền ;5 
WIise Degrees = Sambhàra) và có 3 bậc (3 degrees): 
Tứ Niệm Xứ (Biệt Tướng Niệm Xứ VỊ và Tổng Tướng Niệm Xứ VỊ) 
Ngũ Đình Tâm 
Giai đoạn áp dụng dùng 1 Trợ Đạo Phẩm là Tứ (4) Thiện Căn nên có 4 bậc (4 degrees). 


* Thánh Vị (4 Giai Đoạn) 
= Gôm có Tu Hành Đạo hay Hành Đạo (Chứng Ngộ) đê đạt tới Vô Học Đạo (= bậc La Hán) 


Có 4 Giai đoạn (GiIaI Đoạn = VỊ = Stage). Mỗi Giai Đoạn có một đôi Tiêu Đoạn. 
2 Tiêu Đoạn: Tiêu Đoạn cô găng (Effort) gọi là Hướng rôi đên Tiêu Đoạn thành đạt (Attainment) 
gọi là Quả. 


1. Giai Đoạn thành người Dự Lưu (Stage ofthe Streamwinner) 

Hành giả có găng đoạn diệt tất cả Kiến Hoặc trong Dục Giới (= tiểu đoạn Dự Lưu 
Hướng) rồi cuối cùng đạt được sự đoạn diệt nầy ( tiểu đoạn Dự Lưu Quả). 

Khi thành đạt sự đoạn diệt tất cả Kiến Hoặc trong Dục Giới (ở tiêu đoạn Dự Lưu Quả), 
Hành giả được gọi là người Dự Lưu. Người Dự Lưu còn tái sinh trong Luân Hồi Dục Giới 
nhưng chỉ phải tái sinh thành Người hay Thiên (Deva). 

Người Dự Lưu thuộc bậc Tu Đà Hoàn. 


2. Giai Đoạn thành người Nhất Lai (Stage of the Once-returner) 
Hành giả cô găng đoạn diệt phân nửa của 2 Tư Hoặc là Sân và Tham Dục cho Dục Giới 
(= tiêu đoạn Nhât Lai Hướng) rôi cuôi cùng đạt được sự đoạn diệt nây (= tiêu đoạn Nhât Lai 


Quả). 


Khi đạt được sự đoạn diệt phân nửa của 2 Tư Hoặc là Sân và Tham Dục trong Dục Giới 
(ở tiêu đoạn Nhất Lưu Quả), Hành giả được gọi là người Nhất Lai. Người Nhất Lai chỉ còn phải 
tái sinh trong Dục Giới một lần nữa thôi. 

Người Nhất Lai thuộc bậc Tu Đà Hàm. 


3. Giai Đoạn thành người BẤt Lai (Stage of the Non-returner) 

Hành giả có gắng đoạn diệt hoàn toàn 2 Tư Hoặc là Sân và Tham Dục trong Dục Giới (= 
tiêu đoạn Bất Lưu Hướng) rồi cuối cùng đạt được sự đoạn diệt này (= tiểu đoạn Bất Lưu Quả). 

Khi đạt được sự đoạn diệt hoàn toàn 2 Tư Hoặc Sân và Tham Dục trong Dục Giới (ở tiểu 
đoạn Bất Lưu Quả), Hành giả được gọi là người Bất Lai. Người Bất Lai không còn phải tái sinh 
trong Dục Giới (chỉ tái sinh trong Sắc Giới hay Vô Sắc Giới). 

Người Bất Lai thuộc bậc A Na Hàm. 


4. Giai Đoạn thành người La Hán (Stage of the Arhat) 

Hành giả cố găng đoạn diệt hoàn toàn Tư Hoặc Tham Dục của Sắc Giới và Vô Sắc Giới; 
và những Tư Hoặc khác trong Ngũ Độn Sử gồm có Sỉ (Vô Minh), Mạn và Nghi (= tiểu đoạn Vô 
Học Hướng) rồi cuối cùng đạt được sự đoạn diệt nầy ( tiểu đoạn Vô Học Quả). 

Khi đạt được hoàn toản S1, Mạn và Nghi và Tham Dục (của Sắc Giới và Vô Sắc Giới), 
Hành giả được gọi là người Vô Học. Người Vô Học vào Niết Bàn và không phải tái sinh luân 
hôi. 

Người Vô Học thuộc bậc A La Hán hay La Hán. 


Bậc A La Hán hay La Hán (Arhat) 

là người Đoạn Hoặc đã đoạn diệt tất cả Hoặc (Tư Hoặc và Kiến Hoặc) nên còn gọi là Sát 
Tặc (Khinàsava). 

là người đã học đạo tận hết, không còn gì để học nữa nên còn gọi là Vô Học (Asekha). 


(Tóm Tắt) 
4 Giai đoạn của Thánh VỊ của La Hán Đạo: 
1. Giai đoạn của người Dự Lưu = Stage ofthe Streamwinner 

Tiểu đoạn Dự Lưu Hướng = Srota-àpatti-pratipanna 

Tiểu đoạn Dự Lưu Quả, thành bậc Dự Lưu hay Tu Đà Hoàn = Srota-àpanna 
2. Giai đoạn của người Nhất Lai = Stage of the Oncereturner 

Tiểu đoạn Nhất Lưu Hướng = Sakrdàgàmi-pratipanna 

Tiểu đoạn Nhất Lưu Quả, thành bậc Tu Đà Hàm = Sakrdàgàmin 
3. Giai đoạn của người Bất Lai = Stage of the Nonreturner 

Tiểu đoạn Bất Lưu Hướng = Anàgami-pratipanna 

Tiểu đoạn Bất Lưu Quả, thành bậc A Na Hàm = Anàgảàmin 
4. Giai đoạn Vô Học của La Hán = Stage of the Arhat 

Tiểu đoạn Vô Học Hướng = Arhat-pratipanna 

Tiểu đoạn Vô Học Quả, thành bậc A La Hán hay La Hán = Arhat 


4 Bậc Thánh Quả VỊ của La Hán Đạo: 
1. Dự Lưu hay Tu Đà Hoàn 
2. Tu Đà Hàm 


34. A Nam Hàm 
4. A La Hán hay La Hán 


La Hán Đạo với Phàm VỊ và Thánh VỊ chỉ là Giác Ngộ của Bát Chánh Đạo với Học Đạo, Kiến 
Đạo và Tu Hành Đạo (hay Hành Đạo). Học Đạo được chú trọng và Tu Hành Đạo có 4 giai 
đoạn. 


F. Thanh Tỉnh Đạo (The Path of Purities = Visuddhimagga) 


Sư Phật Âm (Buddhaghosa) của Phật Giáo Pàli ở Tích Lan viết chỉ tiết về Bát Chánh Đạo 
thành ra Thanh Tịnh Đạo vào thê kỷ thứ Š 
Thanh Tịnh Đạo của sư Phật Âm của Phật Giáo Pàili có 7 Giai đoạn: 


7 Giai Đoạn của Thanh Tịnh Đạo = Trì Giới, Thiền Định và Giác Ngộ 
a) Trì Giới = Giai đoạn Ï 
1. Giới Tịnh = Thanh Tịnh Giới Đức (Purity of Morality = S1la-visuddhi) 
b) Thiền Định = Giai đoạn 2 
2. Tâm Tịnh = Thanh Tịnh Tâm (Purity of Mind = Citta-visuddhi) 
©) Giác Ngộ = Các Giai đoạn 3, 4, 5, 6 và 7 


3. Kiến Tịnh = Thanh Tịnh Quan Kiến (Purity of Views = Ditthi-visuddhi): 
đạt tới Tuệ Phân Tích Danh Săc (= Nàmarùpa-pariccheda-nàna). Danh Sắc là Ngũ Uân. 


4. Đoạn Nghỉ Tịnh (Purity of Overcoming Doubt = Kankhàvitarana-visuddhi): 
Là Thanh Tịnh băng cách khắc phục Hoài Nghĩ 
đạt tới Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên (= Paccaya-pariggaha-nàna) 


5. Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh (Purity of Knowledge and Vision, or Insight, into Right and 
Wrong Paths = Maggàmagga-nànadassana-visuddhi): 
Là Thanh Tịnh băng cách thâu hiệu và nhận thây thê nào là Đạo, thê nào không phải là 
Đạo. 
đạt tới Tuệ Sát Tuệ = Tuệ thấu đạt (= Sammasana-nàna) 


6. Đạo Tri Kiến Tịnh = Purity of Knowledge and Vision, or Insight, into the Mode of 
Progress (Patipadà-nànadassana-visuddhi): 
Là Thanh Tịnh bằng cách thấu hiều và nhận thấy Đạo. 
đạt tới: 
Tuệ Quán Chiếu Sanh Diệt = Knowledge of Contemplation of rise and fall 
(Udayabbanupassana-nana) 


Hoại Tán Tuệ = Tuệ Quán Chiếu sự Diệt = Knowledge of Contemplation of 
đissolution (Bhanganupassana-nana) 

Kinh Úy Tuệ = Tuệ Phát hiện Kinh sợ = Knowledge of Appearance as terror 
(Bhayatupaththana-nana) 

Nguy Hạn Tuệ = Tuệ Quán Chiếu Hiểm họa = Knowledge of Contemplation of 
danger (Adinavanupassana-nana) 

Yếm Ô Tuệ = Tuệ Quán Chiếu sự Chán nản = Knowledge of Contemplation of 
dispassion (Nibbidanupassana-nana) 

Cầu Thoát Tuệ = Tuệ muốn Giải thoát = Knowledge of Desire for deliverance 
(Muncitukamyata-nana) 

Trạch Sát Tuệ = Tuệ Quán Chiếu sự Suy tư = Knowledge of Contemplation of 
reflection (Patisankhanupassana-nana) 

Hành Xả Tuệ = Tuệ xả về các Hành = Knowledge of Equanimity about 
formations (Sankharupekka-nana) 

Tuệ Thuận Thứ = Conformity Knowledge (Anuloma-nana) 


7. Tri Kiến Tịnh (Purity of Knowlege and Vision, or Insight = Nànadassana-visuddhi): 
Là Thanh tịnh bằng cách thấu hiểu và nhận thấy. 
Là cực điểm của Tu hành qua 4 Quả vị của La Hán Đạo dẫn tới Giải thoát và Niết Bàn 
(Change of Lineage): 
Tuệ Chuyển Tánh = Gotrabhù-nàna... Đạo Quả thứ nhất = The 1st Path and Fruit 
Đạo Tuệ = Magga-nàna... Đạo Quả thứ nhì = The 2nd Path and Fruit 
Quả Tuệ = Phala-nàna... Đạo Quả thứ ba = The 3rd Path and Fruit 
Phản Khán Tuệ = Tuệ ôn lại = Paccavekkhana-nàna... Đạo Quả thứ 4 = The 4th 
Path and Fruit. 


Nhận Xét: 


Buddhaghosa dùng từ ngữ "Tịnh" hay "Thanh Tịnh" (Purity = trong sạch) thay thế cho từ ngữ 
"Chánh" (Right) của Bát Chánh Đạo. 

Giai đoạn I (Trì Giới) = Giới Tịnh = Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mệnh, Chánh 
Tinh Tiến và Chánh Tư Duy từ Trì Giới. 

Giai đoạn 2 (Thiền Định) = Tâm Tịnh = Chánh Định, dùng Tu Thiền Định. 

Giai đoạn 4 (Giác Ngộ) = Đoạn Nghi Tịnh = Chánh Kiến về Nhân Duyên (và 12 Nhân 
Duyên của Tứ Diệu Đề), dùng Tu Thiền Quán. 

Giai đoạn 3, 5, 6 và 7 (Giác Ngộ) = Chánh Tri Kiến về Ngũ Uấn và Tam Pháp Ấn, dùng 
Tu Thiền Quán Tứ Niệm Xứ. Thanh Tịnh Đạo dùng từ ngữ "Tri kiến" có nghĩa rộng hơn 
"Niệm" của Bát Chánh Đạo, giống như "Kiến". 


Thanh Tịnh Đạo là hệ thống tu hành: 

nhấn mạnh tới Quán (Insight, Vision = Vipassana) của Tu Thiền Quán cho Tuệ của 
Giác Ngộ hơn là Tịnh của Thiền Định (Calm, Tranquility = Samatha) của Tu Thiền Định cho 
Định trong phép Tu Thiền. 

nhân mạnh tới Chánh Tri Kiến về Tam Pháp Ấn (gồm có Khổ, Vô Ngã và Vô Thường) 
và Ngũ Uấn và dùng phương pháp Tu Thiền Quán Tứ Niệm Xứ. 


Tứ Niệm Xứ (The 4 Fields of Mindfulness = Catvàri-smrty-upasthànam) : 
Giúp Hành giả đạt Chánh Niệm, Tứ Niệm Xứ là tu Thiền Quán để Quán Tam Pháp Ấn qua quán 
chủ đề là Ngũ Uẫn: 
Quán được Bắt Tịnh (Impurity): dùng chủ đề là Thân (Kàya) của Sắc Uấn 
Quán được Khổ (Suffering): dùng chủ đề là Thụ (Vedanà) của Thụ Uẫn 
Quán được Vô Thường (Impermanance): dùng chủ đề là Tâm (Citta) của Thức Uấn 
Quán được Vô Ngã (Devoid of Self): dùng chủ đề là Pháp (Hiện tượng=Dharma) của 
Hành Uẫn và Tưởng Uẫn. 


HI. ĐẠO ĐÉ CỦA PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 

A. kục Độ 

a) Lục Độ và Bát Chánh Đạo 

Lục Độ = 6 Ba La Mật Đa (6 Perfections = 6 Pàramitàs) 


1. Giác Ngộ 
(Giải Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Tuệ (Huệ) Ba La Mật Đa hay Bát Nhã Ba La Mật Đa (Perfection of WIisdom = PraJnà- 
pàramrità). 
(Chứng Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
Nhẫn Ba La Mật Đa (Perfection of Forbearance = Ksànti-pàramità) 
Bồ Thí Ba La Mật Đa (Perfection of Donation or Giving = Dàna-pàramità) 
Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramità) 


2. Trì Giới 
Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
Tình Tiên Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramitảà) 


3. Thiền Định 
Thiên Định Ba La Mật Đa (Perfection of Meditation = Dhyàna-pàramità) 


Độ = Sự Toàn hảo = Perfection. 
= Ba La Mật Đa = (dịch âm của) Pàramità, Phạn ngữ = Perfection. 


So sánh với Bát Chánh Đạo: 


Bát Chánh Đạo (The Noble Eightfold Path = Àrya-astàngika-màrga / Ariya-atthangika-magøa) 
1. Giác Ngộ = Giải Ngộ và Chứng Ngộ. 
(Giải Ngộ - Đoạn Hoặc) 
Chánh Kiến (Right View = Samyag-Drsti / Sammà-Ditthi) 
Chánh Niệm (Right Mindfulness = Samyag-Smrti / Sammả-Sati) 


(Chứng Ngộ - Đoạn Hoặc) 
Chánh Ngữ (Right Speech = Samyag-Vàcà / Sammàả-Vàcà) 
Chánh Nghiệp (Right Action = Samyag-Karmàảnta / Sammà-Kammanta) 
Chánh Mệnh (Right Livelihood = Samyag-Àjìva / Sammả-Àjìva) 
Chánh Tư Duy (Right Thought = Samyag-Samkalpa / Sammả-Sankappa) 
Chánh Tinh Tiến (Right Effort = Samyag-Vyàyàma / Sammà-Vàyàma) 
2. Trì Giới 
Chánh Ngữ (Right Speech = Samyag-Vàcà / Sammàả-Vàcà) 
Chánh Nghiệp (Right Action = Samyag-Karmàảnta / Sammà-Kammanta) 
Chánh Mệnh (Right Livelihood = Samyag-Àjìva / Sammả-Àjìva) 
Chánh Tư Duy (Right Thought = Samyag-Samkalpa / Sammả-Sankappa) 
Chánh Tinh Tiến (Right Effort = Samyag-Vyàyàma / Sammà-Vàyàma) 
3. Thiền Định 
Chánh Định (Right Concentration = Samyag-Samàdhi / Sammàả-Samàdhi) 


Chánh = đúng = right; đúng theo Giáo lý của Phật Giáo (Phật Pháp). 


b) 3 Lục Độ từ 3 Đạo Đề từ 3 Tứ Diệu Đề 


* 

Phật Giáo nhất là từ Phật Giáo Đại Thừa mở rộng cho Cư sĩ. Đạo Đề của Phật Giáo Đại Thừa 
cũng mở rộng cho Cư sĩ. Cư sĩ cũng thành Phật và Bồ tát được, không cần phải gia nhập Tăng 
Già làm Tăng NI. 

Theo Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh (Vimalakìrtinirdesa-sùtra) của Đại Thừa, Cư sĩ trong thế tục 
(như Cư sĩ Duy Ma Cật trong Kinh này) cũng có thể tu thành Phật Quả như Tăng Ni Đại Thừa. 


Theo Kinh Pháp Hoa thì mọi Chúng sanh đều có thê thành Phật. 

(Phẩm 10): Mọi người có thê được giải thoát. Tất cả chúng sanh có thê thành Phật, 
không những Tăng Ni mà còn cả Cư sĩ trong thế tục (Lay people), Thanh Văn, Bồ Tát và Sinh 
vật không phải là người (non human creature). 

(Phẩm 12): Phật Tánh thì phổ quát trong tất cả mọi người kể cả Devadatta cũng có căn cơ 
(potential) thành Phật. 


Tăng (Monks) = Tỳ Kheo (Bhiksu) = Phật Giáo đồ Nam xuất gia, tu trong tu viện 
Ni (Nun) = Tỳ Kheo Ni (Bhiksuni) = Phật Giáo đồ Nữ xuất gia, tu trong tu viện 
Tỳ kheo dịch nghĩa là Khất sĩ (Beggar) 

Tu sĩ (Monk or Nun) = Tăng NI. 

Cư sĩ (Lay) = Phật Giáo đồ tu tại gia (được có gia đình) 

Nam Cư sĩ (Male Lay) = Ưu Bà Tắc (Upàsaka) 

Nữ Cư sĩ (Female Lay) = Ưu Bà Di (Upàsikà) 

Hành giả = Practitioner. 


Đạo Đề cho Cư sĩ của Phật Giáo Đại Thừa (nhất là Thiền Tông) chỉ là Giác ngộ (gồm Đoạn 
Hoặc và Từ Bi) và không còn Tam Học. 
Trì Giới được thay thê băng Từ Bi của Tâm Giác ngộ. 


Thiền Định không còn là sự bắt buộc mặc dù có ích giúp cho Tâm Giác ngộ trong sự An 
tịnh không phiền não. Tu Thiền Định đề được Thiền Định tùy theo sự lựa chọn của Cư sĩ. 
Có người chủ trương chỉ Tu Thiền Định để đạt Thiền Định cho Tâm An tịnh không Phiền não 
(= Định Tứ Thiền) cũng đủ Giải thoát Khổ mà không cần Giác ngộ! 


+ 
Thật ra thì có 3 Tứ Diệu Đề (hay 3 Đạo Đề) của Phật Giáo Đại Thừa thay vì chỉ có I Tứ Diệu 
Đề của Phật Giáo Nguyên Thủy. 
- Có ở Phật Giáo Đại Thừa và Phật Giáo Nguyên Thủy: 
1. Tứ Diệu Đề hay Đạo Đề (= Lục Độ hay Bát Chánh Đạo) gồm có Giác Ngộ + Thiền 
Định + Trì GIới. 
- Có ở Phật Giáo Đại Thừa tùy sự lựa chọn của Cư sĩ: 
2. Tứ Diệu Đề hay Đạo Đề (= Lục Độ) = Giác Ngộ + Thiền Định. 
3. Tứ Diệu Đề hay Đạo Đề (= Lục Độ) = Giác Ngộ. 
{Khổ Đề + Tập Đề + Diệt Đề = Giáo lý Giác Ngộ} 


% 


Có 3 Lục Độ từ 3 Đạo Đề từ 3 Tứ Diệu Đề 


1. Lục Độ gồm có Giác Ngộ, Trì Giới và Thiền Định 
Lục Độ = 6 Ba La Mật Đa (6 Perfections = 6 Pàramnitàs) 
1. Giác Ngộ 
(Giải Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Tuệ (Huệ) Ba La Mật Đa hay Bát Nhã Ba La Mật Đa (Perfection of WIisdom = PraJnà- 
pàramrità). 
(Chứng Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
Nhẫn Ba La Mật Đa (Perfection of Forbearance = Ksànti-pàramità) 
Bồ Thí Ba La Mật Đa (Perfection of Donation or Giving = Dàna-pàramità) 
Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramità) 
2. Trì Giới 
Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramità) 
3. Thiền Định 
Thiền Định Ba La Mật Đa (Perfection of Meditation = Dhyàna-pàramità) 


Độ = Sự Toàn hảo = Perfection. 
= Ba La Mật Đa = (dịch âm của) Pàramità, Phạn ngữ = Perfection 


2. Lục Độ = Giác Ngộ và Thiền Định 
Lục Độ = 6 Ba La Mật Đa (6 Perfections = 6 Pàramitàs) 
1. Giác Ngộ 
(Giải Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Tuệ (Huệ) Ba La Mật Đa hay Bát Nhã Ba La Mật Đa (Perfection of WIisdom = Prajnà- 
pàramnità). 


(Chứng Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
Nhẫn Ba La Mật Đa (Perfection of Forbearance = Ksànti-pàramità) 
Bồ Thí Ba La Mật Đa (Perfection of Donation or Giving = Dàna-pàramità) 
Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramità) 
2. Thiền Định 
Thiền Định Ba La Mật Đa (Perfection of Meditation = Dhyàna-pàramità) 


3. Lục Độ = Giác Ngộ 
Lục Độ = 6 Ba La Mật Đa (6 Perfections = 6 Pàramitàs) 
= Giác Ngộ: 
(Giải Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Tuệ (Huệ) Ba La Mật Đa hay Bát Nhã Ba La Mật Đa (Perfection of WIisdom = PraJnà- 
pàramrità). 
Định Ba La Mật Đa (Perfection of Concentration = PraJnà-samatha) 
(Chứng Ngộ - Đoạn Hoặc và Từ BI) 
Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
Nhẫn Ba La Mật Đa (Perfection of Forbearance = Ksànti-pàramità) 
Bồ Thí Ba La Mật Đa (Perfection of Donation or Giving = Dàna-pàramità) 
Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramità) 


(Thiền Định Ba La Mật Đa thành ra Định Ba La Mật Đa) 
Nếu Lục Đạo của Giác ngộ không có Thiền Định (và Trì Giới) thì Giải ngộ có thêm Định Ba La 
Mật Đa. 
Định Ba La Mật Đa = Tập trung có định mà không thay đổi hay giao động một cách toàn hảo 
vào Giáo lý Giác ngộ. 
Khi đó Giải ngộ = Định Tuệ. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói: 

Từ không bị ảnh hưởng bởi khái niệm quy ước, Tâm (Tâm Thức) động nhất với bản thể 
của mình (= Bản Tâm) và khẳng định chính xác rằng ý nghĩa của nó (= Bản Tâm) tương tục và 
thường hằng trong sự quân bình của Định Tuệ thì dù có sống trong thể tục chúng ta đã là Phật. 


B. Giác Ngô của Lục Độ 
a) Giác Ngộ 


Theo nghĩa thông thường: 
Giác = tỉnh và biết. 
Ngộ (Awakening) = tỉnh ra, biết ra được và hiểu rõ 
Giác Ngộ (Enlightenment) = tỉnh và biết ra được, và hiểu rõ ràng. 


Theo Phật Giáo Đại Thừa, Giác Ngộ là sáng suốt toàn hảo và thi hành toàn hảo sự sáng suốt toàn 
hảo về Giáo lý Giác ngộ. 
Giáo lý Giác ngộ gồm có: 

Khô Đề = Chân lý về Khổ vả Không Khổ (= Niết Bàn) 


Tập Đề = Chân lý về nguyên nhân của Khổ là Khổ Nghiệp. Khổ Nghiệp là Hoặc ( Mê 
hoặc). 

Diệt Đề = Chân lý về Diệt Khổ là Đoạn diệt Khổ nghiệp để Không Khổ. Đoạn diệt Khổ 
Nghiệp là Đoạn Hoặc và Từ BI. 
Giáo lý Giác ngộ và Giác ngộ dựa căn bản trên Khô Nghiệp. 


b) Giác Ngộ = Giải Ngộ và Chứng Ngộ 


- Giải Ngộ = Sáng suốt toàn hảo Giáo lý Giác ngộ, gồm có Khổ và Niết bàn; và Khổ Nghiệp (= 
Hoặc) và Đoạn diệt Khổ Nghiệp (= Đoạn Hoặc và Từ BI). 
Giải Ngộ = Tuệ Ba La Mật Đa = Bát Nhã Ba La Mật Đa = Sáng suốt toàn hảo Giáo lý Giác 
ngộ. 
Bát Nhã Ba La Mật Đa tương đương với Chánh Kiến và Chánh Niệm của Bát Chánh Đạo: 
Chánh Kiến = Nhìn thấy đúng Giáo lý Giác ngộ 
Chánh Niệm = Tin đúng vào Giáo lý Giác ngộ 


Nếu Lục Đạo của Giác ngộ không có Thiền Định (và Trì Giới) thì Giải ngộ có thêm Định Ba La 
Mật Đa. 
Định Ba La Mật Đa = Tập trung có định mà không thay đổi hay giao động một cách toàn hảo 
vào Giáo lý Giác ngộ. 
Khi đó Giải ngộ = Định Tuệ. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói: 

Từ không bị ảnh hưởng bởi khái niệm quy ước, Tâm (Tâm Thức) đồng nhất với bản thể 
của mình (= Bản Tâm) và khẳng định chính xác rằng ÿ nghĩa của nó (= Bản Tâm) tương tục và 
thường hằng trong sự quân bình của Định Tuệ thì dù có sống trong thể tục chúng ta đã là Phật. 


- Chứng Ngộ = Thi hành toàn hảo theo sự sáng suốt toàn hảo về Giáo lý Giác ngộ, thực dụng 
là Đoạn Hoặc và Từ BỊ, trong tư tưởng, ngôn ngữ, hành động và sinh hoạt trong sinh kiêp với sự 
tỉnh tiến. 


Chứng Ngộ = Giới Ba La Mật Đa, Tinh Tiến Ba La Mật Đa, Nhẫn Ba La Mật Đa và Bồ Thí Ba 
La Mật Đa. 
Giới Ba La Mật Đa tương đương với Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh 
Mệnh của Bát Chánh Đạo. 
Chánh Tư Duy = Tư tưởng đúng toàn hảo theo sự sáng suốt của Giáo lý Giác ngộ, thực 
dụng là Đoạn Hoặc và Từ Bi trong tư tưởng. 
Chánh Ngữ = Ngôn ngữ đúng toàn hảo theo sự sáng suốt của Giáo lý Giác ngộ, thực 
dụng là Đoạn Hoặc và Từ Bi trong ngôn ngữ. 
Chánh Nghiệp = Hành động đúng toàn hảo theo sự sáng suốt của Giáo lý Giác ngộ, thực 
dụng là Đoạn Hoặc và Từ Bi trong hành động. 
Chánh Mệnh = Sinh hoạt đúng toàn hảo theo sự sáng suốt của Giáo lý Giác ngộ, thực 
dụng là Đoạn Hoặc và Từ Bi trong sinh hoạt. 
Tỉnh Tiến Ba La Mật Đa tương đương với Chánh Tĩnh Tiến của Bát Chánh Đạo. 
Chánh Tỉnh Tiến = Tỉnh tiến trong việc thi hành đúng theo sự sáng suốt toàn hảo của 
Giáo lý Giác ngộ, thực dụng là tinh tiễn trong Đoạn Hoặc và Từ BI. 


Nhẫn Ba La Mật Đa = Nhẫn toàn hảo trong mọi trường hợp. 
Bô Thí Ba La Mật Đa = Bô thí toàn hảo trong mọi trường hợp. 


Hoặc (= Mê hoặc = Defilement = Klesa): gồm có Tham (Greed), Sân (Anger) và Mạn (Pride). 
Đoạn Hoặc là đoạn diệt Tham, Sân và Mạn. 


Từ bỉ đối với sinh vật khác, người khác (và kế cả thân ta trong sinh lão bệnh tử). 
Từ bi là: 

hiền lành (= Từ) với người và sinh vật khác, tức là nhẫn nhịn (forebearance) và không có 
xung đột (no conflict), do đó không làm hại người, sinh vật khác và thân mình. 

thương (= Bi) người khác và sinh vật khác, bằng thể hiện lòng tử tế (loving kindness) và 
lòng thương xót (pity), do đó giúp đỡ người, sinh vật khác và thân mình. 


Tóm lại, thực tế thì Giác Ngộ của Phật Giáo Đại Thừa, nhất là Thiền Tông, là sáng suốt Từ 
Bi, Hoặc và Đoạn Hoặc và thi hành Từ Bi và Đoạn Hoặc. 


c) Bát Nhã Ba La Mật Đa = Giải Ngộ 


Giác ngộ = Giải ngộ (Kiến) + Chứng ngộ (Hành) 
Giải ngộ = Tâm Giải ngộ = Tâm Sáng suốt toàn hảo trong nhận thức Nội dung giáo lý đem đến 
Giải thoát Khổ (Tứ Diệu Đề). 

= Tuệ Ba La Mật Đa = Bát Nhã Ba La Mật Đa (= Chánh Niệm và Chánh Kiến). 


* Bát Nhã Ba La Mật Đa (theo nghĩa đen) 


Bát Nhã Ba La Mật Đa = Tuệ Ba La Mật Đa = PraJnà-pàramità = Trí Tuệ. 
= Tâm Sáng suôt toàn hảo (= Perfection of wIsdom). 


- Prajnà (Phạn ngữ): 
(dịch âm) = Bát Nhã 
(dịch nghĩa) = Tuệ (Huệ) hay Tuệ (Wisdom). 


Thông minh = Sáng suốt (Intelligence) = Quán, Tuệ, Trí (theo nghĩa thông, thường). 

Quán (Insight = Vipasyanà) = sáng suốt (thông minh), trong cái nhìn (= kiến = view). 

Quán gần như đồng nghĩa với Tuệ (Huệ). 

Tuệ (WIsdom = PraJnà) = sáng suốt (thông minh), trong cái nhìn (= kiến), nhờ kinh nghiệm hiểu 
biết (= knowledge). 

Trí (Knowledge = Jnàna) = sáng suốt (thông minh) trong kinh nghiệm hiểu biết. 

Trí Tuệ (Perfect Intelligence) = sáng suốt (thông minh) toàn hảo. (TĐÐ Đào Duy Anh) 

Sự toàn hảo (Perfection = Paramita). Toàn hảo (Perfect). 


Chú thích: 

Sư Huyền Trang dịch Prajnà là Tuệ hay Huệ (=Wisdom), phân biệt với Jnàna là Trí 
(=Knowledge) vì có Tuệ Ba La Mật Đa và Trí Ba La Mật Đa trong Thập Độ của kinh Hoa 
Nghiêm. Tác giả bài viết nầy giữ theo đúng với dịch nghĩa "Tuệ" của Sư Huyền Trang. 


Các sách hiện đại nhất là trong nước bắt đầu dùng "Huệ" thay thế cho "Tuệ" để dịch Phạn 
ngữ "Prajnà" hay Anh ngữ "Wisdom". Tác giả bài việt nây vẫn dùng từ ngữ "Tuệ". 


- Pàramità (Phạn ngữ): 
(dịch âm) = Ba La Mật Đa 
(dịch nghĩa) = Perfection = sự toàn hảo = Độ (như Lục Độ) 
(dịch nghĩa đen) = Đáo Bỉ Ngạn (quan bờ bên kia) = Độ Vô Cực (2) 
= Cứu cánh 


- Prajnàpàramità: 

(dịch âm) = Bát Nhã Ba La Mật Đa. 

(dịch nghĩa đen) = Đáo bỉ ngạn = Qua bờ bên kia. 

(dịch nghĩa bóng) = Perfection of Wisdom or Transcendental Wisdom = Trí tuệ toàn hảo 
hay Trí tuệ siêu việt = Trí Tuệ Độ (theo Trần Trọng Kim), một trong Lục độ. 

(thông dụng, thường dịch là) = Tuệ Ba La Mật Đa = Bát Nhã Ba La Mật Đa = Tuệ toàn 
hảo. 

(thường dịch không đúng là) = Trí Tuệ Bát Nhã = Trí Huệ Bát Nhã = Bát Nhã. 

(dịch đúng theo thông thường nhưng không hợp trong Phật Giáo) = Trí Tuệ (Trí Huệ) 

(dịch rõ ràng nhất là) = Tâm sáng suốt toàn hảo; hay thực tế hơn là toàn hảo trong sự nhìn 
thấy hiểu biết rõ, đức tin và tư tưởng theo giáo lý Phật Giáo (= Chánh Kiến, Chánh Niệm và 
Chánh Tư Duy của PG Nguyên thủy). 


Kết luận: 
Tuệ Ba La Mật Đa = Bát Nhã Ba La Mật Đa = Tuệ Toàn Hảo = Sáng suôt toàn hảo (= 
Perfection of Wisdom) = Trí Tuệ. 


* Bát Nhã Ba La Mật Đa (theo Phật Giáo) 
Bát Nhã Ba La Mật Đa = Tuệ Ba La Mật Đa = PraJnà-pàramità = Trí Tuệ. 
= Tâm Sáng suôt toàn hảo (= Perfection of wisdom) trong nhận thức Nội dung Giáo lý 
Giác ngộ đem đên Giải thoát Khô. 
= Tâm Giải ngộ = Giải ngộ. 
Bát Nhã Ba La Mật Đa (= Tuệ Ba La Mật Ða) là quan trọng nhất theo Đại Thừa, làm căn bản 
cho các Ba La Mật Đa khác. Đó là bậc Đại Tuệ. 
d) Hành Kiến = Giải Ngộ và Chứng Ngộ 
Thiền Tông dùng Hành Kiến thay thế cho Chứng Ngộ và Giải Ngộ. Ộ 
Tâm Giải Ngộ quan trọng hơn Tâm Chứng Ngộ vì Tâm Giải Ngộ là nên tảng của Tâm 


Chứng Ngộ. 


Kiến (= Giải ngộ) thì quan trọng hơn Hành (= Chứng ngô) theo Thiền Tông. 


Lịch sử Phật Giáo có 2 bài kệ tiêu biểu cho Hành (của Thần Tú) và Kiến (của Huệ Năng): 


Thân thị bồ đê thụ (Thân như cây bô đề) 

Tám như mình kính đài (Tam như đài gương sáng) 

Thời thời cân phất thức (Luôn luôn cân lau phủi) 

Mạc (Vật) sử (xử) nhạ trần ai. (Đừng để nhuốm bụi trần) 

(Thân Ti) 

Bồ đề bản phi thụ (Bồ đề vốn không là cây) 

Minh kính diệc phi đải (Gương sáng cũng không đải gương) 
Bản lai vô nhất vật (Xưa nay không một vát) 

Hà xứ nhạ trần ai. (Làm sao nhuôm bụi trần). 

(Huệ Năng) 


Thái độ của Ngũ tổ Hoằng Nhân đối với bài kệ của thiền sư Thần Tú trong Pháp Bảo Đàn kinh 
cho thấy sự quan trọng và chú yếu của Kiến vì nó hướng dẫn Hành. Hành mà không có và 
không theo Kiến là điều sai lầm. 

Một ngày kia, Ngũ tổ (Hoằng Nhân) triệu tập môn đồ bảo rằng: “Sinh Tử là việc lớn, các 
ngươi suốt ngày chỉ câu phước điển, chẳng câu lìa khỏi biển khổ sinh tử, tự tánh nếu mê, phước 
làm sao có thể cứu được?” Các ngươi môi người hãy tự xem trí tuệ (huệ), dùng bản tâm Bát Nhã 
của tự tánh, mỗi người làm một bài Kệ trình cho ta xem, niễu ngộ được đại ý, thì ta sẽ truyền y 
bát cho làm Lục Tổ (Tổ thứ sáu), hãy mau lên chẳng được chậm trễ, hễ lọt vào suy lường thì 
chẳng dùng được. Người kiến tánh vừa nghe phải liền thấy, nếu được như vậy thì khi ra trận 
giữa đao kiếm cũng phải thấy được ”. 

(Đệ tử giỏi nhứt là) Thân Tú làm (bài) Kệ xong, trải qua 4 ngày, 13 lần muốn vào trình 
mà vẫn chưa dám (vào trình). Thế rồi đợi đến nửa đêm lúc mọi người ngủ thì cầm đèn viết lên 
vách hành lang phía Nam bài Kệ của mình: 


Thân thị bồ đê thụ (Thân như cây bô đề) 

Tạm như mình kính đài (Tâm như đài gương sáng) 
Thời thời cân phất thức (Luôn luôn cần lau phủi) 
Mạc (Vật) sử (xử) nhạ trần ai. (Đừng để nhuốm bụi trần) 
(Thân Ti) 


Đêm sau, Ngũ tổ (đã đọc bài Kệ của Thân Tú) kêu Thân Tú vào phòng mà nói: “Ông làm 
bài Kệ nây chưa thấy Thực Túnh, chỉ đến ngoài cửa, chưa vào trong, kiến giải như thể (thì) tìm 
Vô Thượng Bỏ Để chẳng thể được. Vô Ti hượng. Bồ Đề phải khi vừa nói liễn nhận tự bản tâm, 
thấy tự bản tánh, chẳng sanh chẳng diệt, với bất cứ giờ nào, niệm niệm tự thấy, chẳng kẹt vào 
vạn pháp, nhi chơn nhi thiết chơn, vạn cảnh tự như như, cái tâm như như tức là chơn thật. 
Nếu thấy như thế tức Vô Thượng Bỏ Đề của tự tánh ”. 


Thiền Đạo Tu Tập của Trương Trừng Cơ viết: 

Dùng là động từ, Kiến có nghĩa là thấy" hay "nhìn"; dùng là danh từ, nó có nghĩa là 
"cái nhìn", "kiến thức" hoặc "sự quan sát”. Hành có nghĩa là "thực hành", "hành động" hoặc 
"công việc". Chữ nầy có thể vừa dùng làm động từ vừa dùng làm danh từ. 


Kiến theo nghĩa rộng ngụ ý sự quán toàn triệt giáo lý Phật Giáo nhưng trong Tì hiển chữ 
đó không những biểu thị sự hiểu biết các nguyên tắc và chân lý Thiên, mà còn ngụ ý cả cái nhìn 
thức tỉnh phát xuất từ kinh nghiệm Ngộ. 

Như vậy, Thiên gôm 2 phương diện Kiến và Hành. Một châm ngôn Ti hiển nói: "Đề kiến 
được tánh, ta phải leo lên tận đỉnh núi và nhìn từ đó; đề bắt đầu cuộc hành trình (T hiên) ta phải 
xuống tận đáy biển và bắt đầu đi từ đó". Tòa nhà Thiền được chống đỡ bởi 2 cột trụ chính, 
Kiến và Hành. 

Mặc dâu tòa nhà Thiên được chống đỡ bởi 2 cột trụ chính, Kiến và Hành nây, giáo lý 
Thiên phân lớn nhắn mạnh vào Kiến hơn. Điễều nây được chứng thực bởi thiền sư Qui Sơn. 
Thiên sư nói: "Cái Kiến của ông chứ không phải cái Hành, chính là mà ta quan tâm ". 


C. Thiền Đinh của Luc Độ 


Theo Phật Giáo Đại Thừa, Thiền Định (với Tu Thiền Định) = Thiền Định Ba La Mật Đa của 
Lục Độ. Tương đương với Chánh Định của Phật Giáo Nguyên Thủy. 


a) Thiền Định 


Thiền Định với Tu Thiền Định không có liên quan đến Giáo lý Giác ngộ của Phật Giáo tức là 
không dựa trên Khô Nghiệp như Giác Ngộ: và cũng không dựa Ác Nghiệp như Trì Giới. 


Từ Phật Giáo Nguyên Thủy cho tới Thiền tông, với phương pháp tu Thiền định, Tâm (Tâm 
thức) của hành giả lần lượt vượt qua 4 trạng thái gọi là Tứ Thiền hay Tứ Thiền Na của Thiền 
định. 
Tứ Thiền = Tứ Thiền Na (4 Dhyàna) = Tứ Định của Vô Sắc Giới 

1. Định Sơ Thiền (Ist Jhàna): sung sướng (lạc = pleasure) và vui mừng (hỉ = delight), 
tâm thoát khỏi nhục dục (sensuous desire) và ác độc (evil). 

2. Định Nhị Thiền (2nd Jhàna): vẫn vui mừng và sung sướng, thoát khỏi suy luận 
(discursion) và tìm hiểu (investigation). 

3. Định Tam Thiền (3rd Ihàna): sung sướng nhưng bình tỉnh (equanimity), lìa khỏi vui 
mừng và than thở 

4. Định Tứ Thiền (4th Jhàna): an tịnh (tranquil), lìa khỏi sung sướng và đau khổ 


Lời dạy của Phật Thích Ca về Chánh Định (= Tứ Thiên): 
Và này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Định? Ở đây, này các Tỳ kheo 
Tỳ kheo ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng và trú "Định Sơ Thiền", một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ 
Làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, chứng và trủ “Định Nhị T. hiền ", một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm 
VỊ áy ly hỷ tru xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thụ mà các bậc Thánh 
goi là xả niệm lạc trú, chứng và trú "Định Tam Tì hiền " 
Xá lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thụ trước, chứng và trú "Định Tư T' hiền ", 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Này các Tỳ kheo, đáy gọi là Chánh Định. 


Thiền Định và Giác Ngộ: 

Thiền Định Ba La Mật Đa của Phật Giáo Đại Thừa là đạt đến bậc thứ tư của Tứ Thiền 
(Tứ Thiền Na) là Định Tứ Thiền. Định Tứ Thiền là Tâm An không phiền não (= Hữu dư Niết 
bàn). Tu Thiền Định đạt được Định Tứ Thiền, bậc cuối cùng của Thiên Định thì cũng đạt được 
Niết bàn (Hửu dư Niết bàn) với Tâm An không phiền não mà không cần phải Giác Ngộ giáo lý 
Giác ngộ. Thiền Định không giúp gì được trong Tái sinh (theo Lục đạo Luân Hồi). 

Tuy nhiên Giác ngộ từ Học Đạo cho Giác ngộ (có Tu Thiền Quán) còn làm cho hành giả 
không Tái sinh (= Vô dư Niết bàn). Đó là điều Thiền Định với Tu Thiền Định không làm 
được. 


b) Tu Thiền Định 


Phật Giáo Nguyên Thủy từ Phật Thích Ca đã dạy phương pháp Tu Thiền định để đạt được Thiền 
định, giải thoát Khổ. Phật Giáo Đại Thừa cũng thi hành giống như vậy: 

Tu Thiền định (Meditation for concentration) thường là phương cách tự mình thực hành 
tập trung vào chủ đề hay đối tượng nào đó (như hơi thở) để đạt được Thiền định. 

Tu Thiền định không có liên quan tới giáo lý đạt giác ngộ và dĩ nhiên không cần đạt 
giác ngộ nhưng tâm cũng sẽ được An, an tịnh (an tĩnh) mà giải thoát Khô. 


D. Trì Giới của Lục Đô 
Trì Giới = Giới (Morality = Sila-siksa) 
a) Ác Nghiệp và Trì Giới 


Theo Phật Giáo Nguyên Thủy, Trì Giới là giữ những luật lệ không phạm khi đối xử với người 
khác và sinh vật khác. Trì Giới dựa trên Ác Nghiệp. 

Nếu phạm Giới thì là tạo ra Ác Nghiệp (có 10 giới chánh tương quan với 10 ác nghiệp). Nếu 
phạm 1 trong 10 Ác Nghiệp thì sẽ bị tái sinh theo Khổ đạo thành những loại Sinh mạng như thú 
vật, sinh mạng ở địa ngục và qui đói (ngạ qui) và không tái sinh thành người hay thiên (deva). 
Chỉ có con người hay thiên (deva) mới có thể giác ngộ mà thoát khổ được! 


10 Giới cắm đề không tạo 10 Ác nghiệp: 
1. Không nói dối (Not to lie) 
2. Không dùng vọng ngữ tức là ngôn ngữ xấu (Not to use bad language): không nói với 
lưỡi 2 chiều. 
3. Không nói xấu người khác (Not to slander others): không ác khẩu. 
. Không nói thêu dệt một cách phóng dật (Not to speak frivolously) 
. Không sát sinh (Not to kill) 
. Không trộm cướp (Not to steal) 
. Không tà dâm (Not to commit adultery) 
. Không tham muốn (Not to covet) 
. Không giận dữ (Not to g1ve way to anger) 
10. Không giữ tà ý (Not to hold false volition). Tà Ý là ý định vi phạm ngũ (5) trọng giới 
(giới 1-5). 


\© œ ¬lì Ất: +> 


Không Tham muốn (giới thứ 8) và không giận đữ (giới thứ 9) cũng là 2 Mê hoặc (= Hoặc) Tham 
và Sân. Trì Giới bao gôm Đoạn Hoặc Tham và Sân. 


Như vậy Tham và Sân là Ác nghiệp của giáo lý Trì Giới và cũng là Khổ Nghiệp của Giáo lý 
Giác ngộ. Đây là sự trùng hợp trong giáo lý Giải thoát của Phật Giáo. 

Ác Nghiệp làm cho Tái sinh theo 3 Khổ đạo (của Lục đạo) vào trong những Cõi Khổ và 
không bao giờ Giải thoát Khổ được. Những Cõi Khổ là địa ngục, cõi của thú vật (animals) và 
cõi của ngạ quý. Ác Nghiệp là căn bản của Trì Giới. 

Khổ Nghiệp làm cho Tái sinh (trong Lục đạo Luân hồi). Khổ Nghiệp là căn bản của 
Giáo lý Giác ngộ. 


Tuy nhiên cũng có sự khác biệt quan trọng về đối tượng: 

Ác Nghiệp đối với Sanh mạng khác (kê cả con người khác). Sanh mạng gồm có 6 loại. 
Ác Nghiệp là căn bản của Trì Giới. Trì Giới đối với Sanh mạng khác. 

Khổ Nghiệp đối với Sự vật. Trong Sự vật (All beings and all things) thì có Sanh mạng 
(AI sentient beings). Khổ Nghiệp là căn bản của Giáo lý Giác ngộ. Giác ngộ đối với Sự vật 
(hay Hiện tượng của Sự vật). 


b) Trì Giới trong Lục Độ 


Trì Giới trong Lục Độ là Giới Ba La Mật Đa và Tỉnh Tiến Ba La Mật Đa 
- Giới Ba La Mật Đa tương đương với: Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, và Chánh 
Mệnh của Bát Chánh Đạo: 
Chánh Ngữ (Right Speech = Samyag-Vàcà / Sammàả-Vàcà) 
Chánh Nghiệp (Right Action = Samyag-Karmảnta / Sammà-Kammanta) 
Chánh Mệnh (Right Livelihood = Samyag-Àjìva / Sammả-Àjìva) 
Chánh Tư Duy (Right Thought = Samyag-Samkalpa / Sammả-Sankappa) 
- Tinh Tiến Ba La Mật Đa là Chánh Tinh Tiến của Bát Chánh Đạo. 
Chánh Tinh Tiến (Right Effort = Samyag-Vyàyàma / Sammà-Vàyàma) 


Chánh Ngữ là Trì Giới không tạo khâu nghiệp: 

Không nói dối (Not to lie) 

Không dùng vọng ngữ tức là ngôn ngữ xấu (Not to use bad language): không nói 
với lưỡi 2 chiều. 

Không nói xấu người khác (Not to slander others): không ác khẩu. 

Không nói thêu dệt một cách phóng dật (Not to speak frrvolously) 
Chánh Nghiệp là Trì Giới không tạo thân nghiệp: 

Không sát sinh (Not to kill) 

Không trộm cướp (Not to steal) 

Không tả dâm (Not to commit adultery) 
Chánh Tư Duy là Trì Giới không tạo ý nghiệp: 

Không tham muốn (Not to covet) 

Không giận dữ (Not to give way to anger) 

Không giữ tà ý (Not to hold false volition). Tà Ý là ý định vi phạm Ngũ Trọng 
Giới. 


Chánh Mệnh là sống một Đời sống (sinh hoạt) Trì Giới theo đúng Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp 
và Chánh Tư Duy. 

Chánh Tỉnh Tiến là "tinh tiến" luôn luôn cô gắng tránh không làm điều Ác và chỉ làm điều 
Thiện trong tương lai mặc cho quá khứ. Điều Ác là không tạo Ác Nghiệp, điều Thiện là Trì 
Giới. 


D. Trì Giới và Từ Bi của Giác Ngô 
a) Trì giới của Phật Giáo Nguyên Thủy 


Phật Giáo Nguyên Thủy dựa trên cả hai: 
Dựa trên Ác Nghiệp nên Tâm thân phải Trì Giới đối với Sinh mạng. Có 10 Giới. Ác 
Nghiệp làm cho Con người phải Tái sinh (và Luân hồi) trong những Khổ Đạo của Lục Đạo. 
Dựa trên Khổ Nghiệp nên phải Tâm Giác ngộ Đoạn Hoặc Tham Sân Mạn đối với Sự 
vật. Khổ Nghiệp làm cho Con người phải Khổ (Tâm Phiền não) trong Sinh Kiếp và phải Tái 
sinh (và Luân hồi). 


Theo Phật Giáo Nguyên Thủy, Trì Giới là giữ những luật lệ không phạm khi đối xử với người 
khác và sinh vật khác. Trì Giới dựa trên Ác Nghiệp. 

Nếu phạm Giới thì là tạo ra Ác Nghiệp (có 10 giới chánh tương quan với 10 ác nghiệp). Nếu 
phạm I trong 10 Ác Nghiệp thì sẽ bị tái sinh theo Khổ đạo thành những loại Sinh mạng như thú 
vật, qui địa ngục vả quỉ đói (ngạ qui) và không tái sinh thành người hay thiên (deva). Chỉ có con 
người hay thiên (deva) mới có thê giác ngộ mà thoát khô được! 


10 Giới cắm đề không tạo 10 Ác nghiệp: 
1. Không nói dối (Not to lie) 
2. Không dùng vọng ngữ tức là ngôn ngữ xấu (Not to use bad language): không nói với 
lưỡi 2 chiều. 
3. Không nói xấu người khác (Not to slander others): không ác khẩu. 
. Không nói thêu dệt một cách phóng dật (Not to speak frivolously) 
. Không sát sinh (Not to kill) 
. Không trộm cướp (Not to steal) 
. Không tà dâm (Not to commit adultery) 
. Không tham muốn (Not to covet) 
. Không giận dữ (Not to give way to anger) 
10. Không giữ tà ý (Not to hold false volition). Tà Ý là ý định vi phạm ngũ (5) trọng giới 
(giới 1-5). 


` œ ¬lì Ất: +> 


b) Đoạn Hoặc và Từ Bi của Phật Giáo Đại Thừa Thiền Tông 
Phật Giáo Nguyên Thủy dựa trên cả hai: : 

Dựa trên Ác Nghiệp nên Tâm thân phải Trì Giới đôi với Sinh mạng. Có 10 Giới. Ác 
Nghiệp làm cho Con người phải Tái sinh (và Luân hôi) trong những Khô Đạo của Lục Đạo. 


Dựa trên Khỗ Nghiệp nên phải Tâm Giác ngộ Đoạn Hoặc Tham Sân Mạn đối với Sự 
vật. Khô Nghiệp làm cho Con người phải Khô (Tâm Phiên não) trong Sinh Kiêp và phải Tái 
sinh (và Luân hôi). 


Phật Giáo Đại Thừa Thiền Tông chánh yếu dựa trên Khổ Nghiệp cho nên Tâm Giác ngộ 
Đoạn Hoặc Tham Sân Mạn đôi với Sự vật và Từ Bi đôi với Con người khác và thân của mình. 


Giáo lý của Thiền tông không có bắt buộc Trì giới nhất là cho các cư sĩ tại gia. 

Thiền tông có đưa ra giải pháp đễ dàng là sám hối để cho những ai còn vương vấn với ác 
nghiệp. 

Pháp Bảo Đàn Kinh viết: 

Tổ Huệ Năng nói: "Thế nào là Sám? Thế nào là Hồi? Sám là sám trừ tội trước, từ trước 
tắt cả các tội Ác nghiệp ngụ mề, kiêu căng, dối trá, ganh íy thảy đêu sám hết, chẳng bao giờ 
khởi nữa gọi là Sám. Hồi là hối cải lỗi sau, tất cả Ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trả, ganh 
ty... nay đã Giác ngộ đêu cho đoạn dứt, chẳng bao giờ tạo nữa gọi là Hỗi". 


Tuy nhiên trong 10 Giới có Giới thứ § (= không tham muốn) và Giới thứ 9 (= không giận dữ) 
chính là Đoạn diệt 2 Mê hoặc Tham và Sân (của Phật Giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa) cho 
Khô Nghiệp vân cân phải tuân giữ. 


Từ bi của Đại thừa Thiền tông thay thế Trì giới của Phật Giáo Nguyên thủy trong đời sống đối 
với người và sinh vật khác qua ngôn ngữ, hành vị và sinh hoạt. 
Tâm từ bi của Đại Thừa Thiền tông: 

hiền lành (= Từ) với người và sinh vật khác, tức là nhẫn nhịn (forebearance) và không có 
xung đột (no conflict), do đó không làm hại người, sinh vật khác và thân mình. 

thương (= Bi) người khác và sinh vật khác, bằng thể hiện lòng tử tế (loving kindness) và 
lòng thương xót (pIty), do đó giúp đỡ người, sinh vật khác và thân mình. 


Từ bi của Thiền tông còn có thêm sự nhẫn nhục và bố thí toàn hảo (Nhẫn Ba La Mật Đa và Bồ 
thí Ba La Mật Đa). Đồng nhất với bản tâm, tâm thức từ bi thì không bị ràng buộc vào 10 giới 
luật và đoạn hoặc (Tham, Sân, Mạn). Thực tế thì 10 giới luật để tránh 10 ác nghiệp của Phật 
Giáo Nguyên thủy quá khắt khe không một ai có thể giữ được trong suốt kiếp sống của mình. 


©) Bản Tâm (Phật Tánh) Từ Bi 


Phật Giáo Nguyên thủy đã nói tới Bản tâm trong Kinh Tạng và gọi nó là Minh tâm hay Phật 
tánh. 


Tăng Nhắt Bộ Kinh (Anguttara Nikaya) của Kinh Tạng viết: 

Minh tâm bẩm sinh (innately luminous mind=prabhasvara cita) bị che dấu bởi phiên 
não mê hoặc (defilemenfs = aqgantukaRlesa). 
Đại Chúng bộ (Mahasàngika) gọi là tâm thức bản thể (substratum consciousness = Mulavijana) 
là căn bản của tâm thức (nature of conscIousness). 


Niết Bàn Kinh (Nirvana Sutra) của Kinh Tạng viết: | 

Chúng sanh có sở hữu một bản tánh thánh thiện (sacred nature) làm căn bản để › Chúng 
sanh thành Phật. Đó là Phật tánh, thực tánh (Irue natur©) phổ quát (universal) và ô uể (sullied) 
bởi trạng thái tâm lý hay nghiệp mà cá thể có thể vướng vào. 


Đoạn diệt 3 tư hoặc thuộc về tình cảm là tham dục, sân và mạn giúp cho tu sĩ phát hiện ra tâm từ 
bi. Kinh Tạng của Phật Giáo Nguyên thủy có nói đến từ bi qua lời của tôn giả Xá Lợi Phất 
(Sàriputta), một trong 10 đại đệ tử của Phật Thích Ca: 

Một hôm sa đi Ràhula (con của Phật Thích Ca) đi khắt thực với tôn giả Sàripufta ở 
Rajagaha (Vương Xá). Một tên côn đô (hooligan) liệng cát vào bình bát của Sàriputta và đánh 
đập Ràhula. Sàriputta bảo Ràhula rằng: "Dù gặp bắt cứ cách đổi xử nào, chúng ta là tỳ kheo 
đừng bao giờ giận (sân), phải có lòng từ bỉ đối với chúng sanh. Người tu hành tìm giác ngộ 
không tự kiêu, không tham dục và phải có sức mạnh chống lại cái tâm nóng giận (sân)".. Ràhula 
vâng lời, chỉ cười rồi bỏ đi cùng với Sàripua. 


Tuy nhiên, Phật Giáo Nguyên thủy đã không đem bản tâm (hay Phật tánh) từ bỉ vào giáo lý 
trong tập đề và diệt đê. 


d) Sinh mạng và Nghiệp của Phật Giáo 


Từ Nhân, Duyên, Nghiệp, Quả; Phật Thích Ca chỉ chú trọng đến 10 Ác Nghiệp để làm căn bản 
cho Trì giới và khi tham Thiền 49 ngày dưới cội bồ đề ngài sáng tạo ra giáo pháp Thập Nhị (12) 
Nhân Duyên với Khổ Nghiệp đề làm căn bản cho Đoạn hoặc và Từ Bi. 
Ác Nghiệp đối với Sanh mạng khác (kê cả con người khác). Sanh mạng gồm có 6 loại. 
Khổ Nghiệp đối với Sự vật. Trong Sự vật (All beings and all things) thì có Sanh mạng 
(AII sentient beings) 


* Khô Nghiệp và Ác Nghiệp 


Nghiệp trong Sinh kiếp của 1 Sinh mạng quyết định Tái sinh và Tái sinh Lục đạo của Sinh mạng 
nầy khi Tái sinh. 
Phật Giáo tin và nhân mạnh Khổ Nghiệp và Ác Nghiệp trong tất cả mọi thứ Nghiệp. 

Khổ Nghiệp trong Sinh kiếp của 1 Sinh mạng làm cho Sinh mạng phải Tái sinh. Nếu 
Giác Ngộ, tức là Đoạn Khổ Nghiệp trong Sinh kiếp thì Sinh mạng sẽ Không Tái sinh mà vào 
Niết bàn (Vô dư Niết bàn), tức là thoát khỏi Luân hồi. 

I trong 10 Ác Nghiệp trong Sinh kiếp của 1 Sinh mạng làm cho Sinh mạng phải Tái sinh 
trong Khổ Đạo tức là Tái sinh vào 1 trong những Cõi "khổ". Đó là Cõi Địa ngục, Cõi của Ngạ 
quỷ (thành Ngạ quỷ) và Cõi Thú vật (thành Thú vật). Nếu Trì Giới tránh được 10 Ác Nghiệp 
này thì Con người sẽ được Tái sinh thành Con người hay Thiên (Deva) trong Thiên Giới. 


Lý do phải Đoạn Ác Nghiệp bằng Trì Giới: 
Cõi Nhân gian (cõi của Nhân mạng) và cõi Trời (Thiên Giới của Thiên) là những cõi mà 
từ đó sanh mạng là Con người và Thiên (Deva) có thê tu hành đê Giải thoát Khô, mới thoát khỏi 


Tái sinh lục đạo luận hồi và đạt tới Niết bàn. Sanh mạng trong 4 cõi Ác thú thì không thể tu 
hành giải thoát Khô, đê thành La hán và đạt Niệt bàn được. 
Thực tê thì Phật Pháp của Phật Giáo chỉ dạy được cho Con người mà thôi. 


Lý do không cần phải Đoạn Ác Nghiệp bằng Trì Giới khi Con người đã Đoạn Khổ Nghiệp 
bằng Giác Ngộ: 

Khổ Nghiệp làm cho Con người không Tái sinh. Ác Nghiệp làm cho Con người phải Tái 
sinh theo Khổ Đạo thành Thú vật, Ngạ quỷ hay Quỷ trong Địa ngục. 

Nếu Con người Giác ngộ Đoạn Khổ Nghiệp là Từ Bi Đoạn Hoặc để không có Khổ 
Nghiệp thì Không Tái sinh cũng đã đủ rồi, không cần phải Trì Giới mà Đoạn Ác Nghiệp. Đã 
Không Tái sinh thì sợ gì Tái sinh theo Khổ Đạo, do đó chỉ cần Giác Ngộ (đoạn diệt Khổ 
Nghiệp) cũng đủ, cần øì phải Trì Giới (đoạn diệt Ác Nghiệp). 

Do đó, Phật Giáo Đại Thừa có thu gọn Đạo Đề và Lục Độ vào Giác Ngộ mà thôi. Và Tứ Diệu 
Đề cũng chỉ là Giác Ngộ. Trì Giới hoàn toàn bị loại bỏ và Thiền Định không còn bắt buộc. 


* Khổ Nghiệp và Thiện Nghiệp 


Phật Giáo không đề cập đến Thiện Nghiệp, đó là từ làm "Việc Thiện" giúp đỡ người khác hay 
sinh mạng khác. 

Một Công án của Thiền Tông có nói đến "Việc Thiện": 

Thiền Luận quyền Hạ, trang 547 viết: 

Lương Vũ Đề hỏi Đạt Ma (Tô Bỏ Đề Đạt Ma): 

“Từ khi Tì râm lên ngôi đến nay, đã xây dựng biết bao nhiêu chùa chiên, sao chép biết 
bao kinh điển và độ vô số tăng nỉ. Ngài nghĩ công đức của Trẫm như thế nào? ”. 
Đạt Ma đáp (cộc lốc): | 

“Tâu Bệ hạ, chẳng công đức gì hết” 

Vũ Đề ngạc nhiên hỏi: 
“Tại sao thế?” 
Đạt Ma mới nói như vầy: 

“Đó chỉ là những việc làm hạ đẳng, chỉ khiến cho người ta thác sinh vào các cối trời, 
rồi cũng sẽ trở lại trần gian nây nữa. Chúng vẫn còn mang những dấu vết của thế tục, như 
bóng theo hình. Dù chúng có vẻ thực, thì cũng chỉ là những pháp phi hữu. Đối với công đức 
chân thật (thì) đây đủ trí tuệ thanh tịnh (= trong sạch), viên mãn vi diệu, và bản tính chân thật 
của nó vượt ngoài sở trỉ (= cái hiểu biết) của người. Do vậy đừng tìm cẩu nó trong các công 
trình thế gian ”. 


Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngụ ý rằng: 

Ngài không biết gì đến Thiện Nghiệp từ "Làm Việc Thiện": có thể Thiện Nghiệp của 
Con người làm cho Con người Tái sinh vào những Cõi Trời tức là thành Thiên (Deva) ở Thiên 
Giới nhưng điều đó không phải là Cứu cánh của Phật Giáo. 

Ngài chỉ nhấn mạnh đến "Làm Việc" từ Phật Tánh hay Bản Tâm Từ Bi của mình vì 
sẽ Đoạn Khô Nghiệp và Con người Không Tái Sinh (mà vào Niết bàn). Đó là Cứu cánh của Phật 
Giáo. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nhân mạnh đến Bản tâm (Phật tánh) bẩm sinh giác ngộ của mỗi 
Con người không hề vướng vào Khổ Nghiệp của hiện tượng của Sự vật. Tâm thức của Con 


người chỉ cần hoạt động theo Bản tâm (hay Phật tánh) từ bi giác ngộ của mình thì thoát Khổ 
Nghiệp và thành Phật. Bản tâm (hay Phật tánh) cũng không liên quan gì đên Thiện Nghiệp. 


Tát cả mọi Hiện tượng thanh tịnh hay ô nhiễm đều trình hiện bởi Tâm Thức như là biểu 
hiện bằng tính chất tự nhiên thanh tịnh (của Bản Tâm) vì Bản Tám là thanh tịnh bản nhiên từ 
khởi thủy.. 

Ngay cả khi vẫn là chúng sanh và dù đã tạo vô số ý Nghiệp tốt hoặc xấu như tham, sân, 
sỉ; Bản Tâm chính nó vẫn siêu việt (= ở trên) mọi ô nhiễm từ các phiên não nây. Nước có thể rất 
bắn nhưng thể tính của nó vẫn là trong sạch (= thanh tịnh) và bản tánh của nước không bị ô 
nhiễm bởi bùn đo. 

Tương tụ, bắt luận Hiện tượng phát sinh như là trò thiên diễn (Œ biểu tượng) của Tâm 
nây, và bắt luận lực dụng của nó (= hiện tượng phát sinh) đến mức nào thì tự Bản Tâm (căn 
nguyên của mọi tưởng trạng của các kỹ xảo như vậy) từ vô thủy vẫn không bị ảnh hưởng bởi ô 
nhiễm và vẫn không bị ảnh hưởng bởi cái thiện. 

Giác ngộ là khi ta “đồng nhất" được với Bản Tâ âm và nhận thức rõ rằng tắt cả mọi Hiện 
tượng luân hôi sinh tử và Niết bàn (Vạn Pháp) đêu lưu xuất từ Bản Tâm nây. Bản Tâm từ bỉ 
viên mãn và vi diệu vốn có sẵn (trong mỗi và mọi chúng sanh) nên Kinh có câu "Giác ngộ từ vô 
thủy”. 

Từ không bị ảnh hưởng bởi khái niệm quy ước, Tâm (Tâm Thức) động nhất với bản thể 
của mình (= Bản Tâm) và khẳng định chính xác rằng ý nghĩa của nó (= Bản Tâm) tương tục và 
thường hằng trong sự quân bình của Định Tuệ thì dù có sống trong thế tục chúng ta đã là Phật. 


EF. Phật và Bồ Tát 
a) Phật Giáo Nguyên Thủy 


Theo Giáo lý Giải thoát của Phật Giáo Nguyên Thủy 

Danh hiệu Phật chỉ dùng cho Phật Thích Ca, vị Phật có thật trong lịch sử nhân loại. Phật 
Thích Ca là bậc đã Giải thoát Khổ và hóa độ chúng sanh qua Phật Pháp của ngài đề được Giải 
thoát như ngài. Phật Pháp tồn tại mãi mãi và Phật Thích Ca là bậc độc nhất hóa độ chúng sanh. 

Danh hiệu Bồ tát thường chỉ dùng cho những kiếp trước của Phật Thích Ca (ghi lại trong 
Bản Sinh kinh), trước kiếp cuối cùng thành Phật của ngài (kiếp của Thái tử Tất Đạt Ta). 

Danh hiệu La hán dùng cho Người đạt Giải thoát Khổ nhờ Giác ngộ (theo Phàm Vị và 
Thánh VỊ của La Hán Đạo). 


b) Phật Giáo Đại Thừa Sơ Khới - Bồ Tát Thừa 
* Theo Giáo lý Giác ngộ của Phật Giáo Đại Thừa Sơ Khởi (= Bồ Tát Thừa) 


Theo Phật Giáo Đại thừa từ lúc đầu (từ Thập Độ của Hoa Nghiêm kinh), 

Bồ tát là những bậc Đại Tuệ giác ngộ (Lục độ), có Bô đề tâm mà thi hành Đại Từ bi nhất 
là dùng phương tiện thiện xảo (upaya = skillful means) để Hóa độ chúng sinh trong cõi ta bà đạt 
giác ngộ (mà thoát Khổ) như mình. 

Bậc Đại Tuệ giác ngộ phải là Bồ tát giác tha toàn hảo Đại Từ bi hóa độ rồi mới thành 
Phật (Thập Độ). Giác tha = giác ngộ tha nhân (= người khác). 


* Bồ Tát và Phật theo Thập Độ của Hoa Nghiêm Kinh 


Thập Độ = 10 Ba La Mật Đa (10 Perfections = 10 Pàramitàs) 
Theo Thập Địa Kinh (Dasabhùmika-sutra) là 1 Phâm của Hoa Nghiêm Kinh (Avatamsaka-sutra): 


- Giác Ngộ (Enlightenment or Awakening) = Đại Tuệ hay Đại Bát Nhã (Great Wisdom = Mahà- 
prajnả) 
Có 6 sự toàn hảo (pàramità = ba la mật đa) gọi là Lục Độ (như kinh Bát Nhầ): 
1. Giới Ba La Mật Đa (Perfection of Morality = Sìla-pàramità) 
2. Bố Thí Ba La Mật Đa (Perfection of Donation or Giving = Dàna-pàramità) 
3. Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Perfection of Effort = Vìrya-pàramità) 
4. Nhẫn Ba La Mật Đa (Perfection of Forbearance = Ksànti-pàramità) 
5. Thiền Định Ba La Mật Đa (Perfection of Meditation = Dhyàna-pàramità) 
6. Tuệ (Huệ) Ba La Mật Đa (Perfection of Wisdom = Prajnà-pàramità) 
(6 Ba La Mật Đa của phần Đại Tuệ Giác ngộ của Thập Độ giống Lục Độ của kinh Pháp Hoa) 


Khi đạt tới 6 Ba La Mật Đa (Lục Ðộ), Hành giả của Phật Giáo Đại Thừa "giác ngộ” tương đương 
với bậc La Hán trong Niệt Bàn của Phật Giáo Nguyên Thủy. 


- Giác Tha = Đại Từ Bi (Great Compassion = Mahà-karunà) - Bồ Tát (Bodhisattva) 
Có 3 sự toàn hảo kế tiếp: 
7. Phương Tiện Ba La Mật Đa (Perfection of Skillfull Means = Upàya-pàramità) 
8. Nguyện Ba La Mật Đa (Perfection of Vows = Pranidhàna-pàramrità) 
9. Lực Ba La Mật Đa (Perfection of Force of Purpose = Bala-pàramità) 


Hành giả không ngưng ở "giác ngộ” mà dùng "giác ngộ” của mình đê hóa độ chúng sanh cũng 
A!t! 


được "giác ngộ" như mình vì có và phải phát Bồ Đề Tâm. Như vậy là Hành giả trở thành bậc Bồ 
Tát "toàn hảo” Phương Tiện, Nguyện và Lực trong sứ mạng hóa độ chúng sinh "giác ngộ”. 


- Giác Hạnh Viên Mãn (Hoàn thành Phật Quả = Completion of Buddhahood) - Phật (Buddha) 
Có sự toàn hảo tôi thượng. 
10. Trí Ba La Mật Đa (Perfection of Transcendental Knowledge = Jnàna-pàramitảà) 


Sau "giác tha" Bồ Tát mới "toàn hảo" Trí (siêu việt) mà thành Phật, đạt được Phật Quả, "giác 
hạnh viên mãn". Sự "toàn hảo" Trí siêu việt (Trí Ba La Mật Đa = Perfection of Transcendental 
Knowledge) chính là kêt quả của 9 sự "toàn hảo" kia (9 Ba La Mật Đa kia). 


Sư Huyền Trang dịch phân biệt 2 từ ngữ (và tác giả tuân theo): : 
Prajnà là Tuệ hay Huệ (Wisdom). Có nhiều tác giả dịch là Trí Tuệ rât dễ nhâm lân. 
Prajnà dịch âm là Bát Nhã, thường được dùng đông nghĩa với Tuệ. 
Jnàna là Trí (Knowledge) hay Trí siêu việt (Transcendental Knowledge). 
* Bồ Tát Thừa (= Đại Thừa) 


Từ quan niệm Bồ tát của kinh Hoa Nghiêm; Đại Thừa còn có tên là Bồ Tát Thừa. 


Từ ngữ: 

Giác Ngộ (Enlightenment = Bodhi). Bodhi dịch âm là Bồ đề. 

Giác Hạnh Viên Mãn (Perfect Enlightenment = Sambodhn). Sambodhi dịch âm là Tam 
Bồ Đề. Bậc giác ngộ (Đại Tuệ) trở thành Bồ tát thực hành toàn hảo Đại Từ bi thì thành bậc giác 
hạnh viên mãn (= Phật). 

Bồ Tát (Bodhisattva) 

Phật (Buddha) 


Bồ Tát Thừa (= Đại Thừa): 

Bậc Giác Ngộ của Phật Giáo Đại Thừa cũng như bậc La Hán của Phật Giáo Nguyên 
Thủy nhưng không riêng mình trong Niết Bàn mà hy sinh xuất thế tục hóa độ chúng sanh (bậc 
Bồ Tát) cho đến khi thành Phật. Đó là sự khác biệt giữa La Hán (của Phật Giáo Nguyên Thủy) 
với Bồ Tát và Phật (của Phật Giáo Đại Thừa). Do đó Đại Thừa còn gọi là Bồ Tát Thừa. 

Phật Giáo Đại Thừa nhắn mạnh là Hành giả phải trải qua nhiều kiếp mới đạt được Giác 
Ngộ rồi phải trải qua nhiều kiếp nữa mới hoàn thành Giác Tha của bậc Bồ Tát mà đạt tới Giác 
Hạnh Viên Mãn thành Phật. Phật là quả vị cuối cùng của Phật Quả. Thí dụ điển hình là Phật 
Thích Ca phải trải qua nhiều kiếp Bồ Tát trong Bản Sinh Kinh. 


Quan niệm "nhập" Niết Bàn khác nhau giữa Phật Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo Đại Thừa. Bồ 
Tát của Đại Thừa có thể "nhập" Niết Bàn như La Hán của Phật Giáo Nguyên Thủy nhưng chọn 
trong Luân Hồi để hóa độ chúng sanh giác ngộ như mình. 
Sư Thế Thân của Đại Thừa nói rằng: 

"Trải qua Đại Tuệ (Great Wisdom) không có tôn tại trong Sinh Tử Luân Hỏi; trải qua 
Đại Từ Bi (Great Compassion) không có tôn tại trong Niết Bàn" 


©) Phật Giáo Đại Thừa và Kim Cang Thừa 
* Phật và Bồ Tát Hóa Độ 


Sau thời kỳ Sơ khởi, Phật Giáo Đại Thừa có quan niệm đơn giản hơn cho tới ngày nay: bậc Đại 
tuệ giác ngộ là Phật và nêu Phật hóa độ toàn hảo con người khác giác ngộ thành Phật như 
mình thì gọi là Bô tát. 


Đại thừa Trung Quán và Duy Thức, và Kim Cang thừa đều đồng ý về khái niệm Bồ tát này. 

Đại Thừa Thiền Tông không nói tới Bồ tát trong các Công án và Pháp Bảo Đàn kinh nhưng cũng 
không chống đối hay phủ nhận. Theo Như Lai thiền của Thiền tông, chỉ bậc đạt tới Như Lai 
Thiền mới là bậc giác hạnh viên mãn (tam bồ đề), bậc giác ngộ tột đỉnh của Thiền tông. Đó là 
Như lai (= Phật). 


Từ đó, định nghĩa Phật và Bồ tát được thống nhất trong Phật Giáo Đại Thừa. 


1. Phật ( Buddha) = Người đạt Giải thoát Khổ thường là từ Giác ngộ (theo Phật Giáo Đại 
Thừa). 


Pháp Bảo Đàn kinh viết: | 

Tổ biết Huệ Năng đã ngộ nên nói với Huệ Năng rằng: “Chẳng nhận được bản tâm (thì) 
học pháp vô ích, nếu nhận được bản tâm thấy được bản tánh tức gọi là Trượng Phu, là Thiên 
Nhơn Sư, là Phật ”. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 viết: 

Từ không bị ảnh hưởng bởi khái niệm quy ước, Tâm (Tâm Thức) động nhất với bản thể 
của mình (Bản Tâm) và khẳng định chính xác răng ý nghĩa của nó (Bản Tâm) tương tục và 
thường hằng trong sự quân bình của Định Tuệ thì dù có sống trong thể tục chúng ta đã là Phật. 


Phật Giáo Đại thừa cho rằng chúng sanh, nhất là mỗi Con người, đều có thể thành Phật vì có 
săn Phật tánh ( hay Bản tâm) từ bâm sinh. 


Pháp Hoa kinh viết: 

(Phẩm 10): Mọi người có thể được giải thoát. Tất cả chúng sanh có thể thành Phật, 
không những tăng nỉ mà còn cả cư sĩ (Lay people), thanh văn, Bồ tát và sinh vật không phải là 
người (non human creafure). | 

(Phẩm 12): Phật tánh thì phổ quát trong tất cả mọi người kế cả Devadatta cũng có căn 
cơ (pofemtial) thành Phật. Devadatta là người âm mưu ám sát Phật Thích Ca. 


2. Bồ tát (Bodhisattva) = Phật đem Giác ngộ của mình mà Hóa độ tha nhân cũng Giác ngộ 
thành Phật như mình. 

Đó là Bồ tát phát Bồ Đê tâm mà thực hành Đại Từ bi mà Hóa độ tha nhân cũng Giác ngộ như 
mình. 


Giác tha = Giác ngộ tha nhân (= người khác) = Hóa độ tha nhân cũng Giác ngộ như mình. 


Kinh Bát Nhã viết (theo lời giáo huấn để Hóa độ của Bồ tát Quan Tự Tại): 

Khi Bồ Tát Quan Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisatva) thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa 
sâu xa, soi thấy rằng có Ngũ Uẩn và thấy Ngũ Uẩn không có Tự Túnh trong chúng. 

Nhân vì Vô Sở Đắc cho nên Bồ Tát buông dựa theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm Vô 
Ngại một cách lạ lùng; vì Vô Ngại như vậy cho nên chẳng có sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên 
đảo; mà đạt cứu cánh Niết Bàn. 

Tam thế Chư Phật dựa theo Bát Nhã Ba La Mật Đa vì vậy cho nên có được 4 Nậu Đa La 
Tam Niệu Bồ Đề. 

Vì vậy cho nên biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại thần chú, là Đại minh chú, là Vô 
thượng chú, là Vô đăng đăng chủ; có thể chân thật chẳng giả dỗi trừ được hết thảy tất cả mọi 
Khổ ách 
Vì vậy cho nên để nói rõ ra, tự đó Bát Nhã Ba La Mật Đa chú nói rõ ràng: "Yết đề yết đề, ba la 
yết đề, ba la tăng vết đề, bỏ đê tát bà ha" (Qua rồi qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua bên kia 
rồi, giác ngộ rồi đó). 


Avalokitesvara Bodhisattva = Quan Tự Tại Bồ tát= Quan Thế Âm Bồ tát. Đây là vị Bồ tát phổ 
thông nhât của Phật Giáo Đại Thừa. 


Bồ Đề Tâm (Mind of Awakening or Enlightenment = Bodhicitta) 

Bodhi: dịch âm là Bồ Đề, dịch nghĩa là Giác Ngộ (Enlightenment or Awakening) 

Bỏ Đề Tâm dịch nghĩa đen là Tâm Giác Ngộ. 

Trong "Phát Bồ Đề Tâm", Bồ Đề Tâm có nghĩa rộng hơn: đó là Tâm Đại Từ Bi muốn tự 
mình Giác Ngộ (Đại Tuệ) để rồi tự nguyện, tận năng lực dùng nó như phương tiện thiện xảo để 
hoàn thành hóa độ chúng sanh giác ngộ như mình (= Đại Từ Bì). 


Phát Bồ Đề Tâm (Aspiration of Bodhicitta = Bodhicittotpàda). Phát Bồ Đề Tâm bằng Tứ 
Hoằng Nguyện Thệ: 

Chúng sinh vô lượng, thệ nguyện độ 

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học 

Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. 


* Phật và Bồ tát Cứu Độ 


Tuy nhiên trong Tôn thờ tín ngưỡng của Phật Giáo Đại Thừa (nhất là Tịnh Độ tông) và Phật 
Giáo Tây Tạng Kim Cang Thừa (và Mật tông) còn có quan niệm Phật và Bồ tát cứu độ. 


Quan niệm Từ bỉ và 2 quan niệm Đại Từ bỉ: 
- Trong giáo lý Phật Giáo có sự khác biệt giữa từ ngữ "Đại Từ bị” (Great compassion) và "Từ bị" 
(Compassion, Karunà): 

Bản tâm (hay Phật tánh) Từ bỉ có sẵn trong mỗi một con người. 

Bậc Bồ tát là bậc giác ngộ, thi hành Đại Từ bi để hóa độ chúng sanh tu hành mà giác 
ngộ như mình. Bậc giác ngộ là bậc giải thoát khỏi Khô. 


- Trong tín ngưỡng tôn thờ của Phật Giáo chỉ có "Đại Từ bị" với ý nghĩa khác: Bậc Bồ tát thi 
hành Đại Từ bi đê cứu độ chúng sanh giải thoát khỏi Đau Bệnh và Khô. 


Các Tông Phái của Phật Giáo Đại Thừa Hiển Giáo đều dựa trên Triết lý để giáo hóa mà độ (= 
hóa độ) Chúng sanh Giác ngộ thoát Khổ và Luân Hồi. Giác ngộ của Đại Thừa là Lục Độ. 

Chỉ có Tịnh Độ Tông là chú trọng đến Tín ngưỡng để cứu độ Chúng sanh không Giác ngộ nhưng 
có Đức tin vào Phật A Di Đà được về nơi Tịnh Độ mà thoát khỏi Luân Hồi. 


Có sự khác biệt của 4 từ ngữ "Độ": 
Cứu Độ = Salvation 
Hóa Độ = Leading to Enlightenment 
Lục Độ = 6 Ba La Mật Đa = 6 Perfections = 6 Paràmitàs 
Tịnh Độ = Tỉnh Thổ = Pure Land. 


* Phật Độ và Tịnh Độ (Pure Land) 


- Khỗ 
1. Khổ trong Sinh kiếp = Tâm Khổ = Tâm của Con người phiền não (sorrow) trong Sinh kiếp. 


{Phiền não = buồn rầu} 
2. Khô trong Tái sinh = Con người Tái sinh trong Sinh kiệp mới (theo Luân hôi và Lục đạo) do 
đó phải tiêp tục Khô trong Sinh kiệp tiêp theo. 


- Không Khổ (= Niết bàn) _ 
1. Không Khô trong Sinh kiêp = Tâm không Khô = Tâm an (tranquil, calm) (= Hữu dư Niệt 
bàn). 

2. Không Khổ trong Tái sinh vì Không Tái Sinh (= Vô dư Niết bàn). 


Theo Giáo lý Giác Ngộ, Con người giác ngộ thành La Hán, Phật và Bồ Tát thì đạt Niết Bàn, nhất 
là không Tái sinh trong Tam Giới theo Luân hồi Lục đạo. 
Như vậy bậc Giác ngộ hay Giác hạnh viên mãn sẽ "đi về đâu" sau khi thân xác tịch diệt (chết); 
tức là phải đến một Thế giới siêu việt (Supramundane realm) nào đó hay nói đơn giản là Thế giới 
của tất cả các Phật (chư Phật). 

Phật Giáo Đại Thừa Sơ Khởi nói đến Thế giới của chư Phật (Phật Ðộ) trong kinh Hoa 
Nghiêm. 

Duy Thức Phái của Phật Giáo Đại Thừa đưa ra thuyết Tam Thân Phật rồi đến Thế giới ở 
ngoài Tam Giới và Luân hồi Lục đạo đó là Thế giới Tịnh Độ (Pure Land) và gọi Tam Giới là 
Thế giới Ta Bà. 


Sách của Trần Trọng Kim dùng từ ngữ "Tĩnh Thổ" cho "Tịnh Độ" với cùng một nghĩa là "đất 
trong sạch" (pure land). Tĩnh Thổ là khác với Uế Thổ, có nghĩa là "đất ô uễ, dơ bân". Uế Thổ 
chính là Thế giới Ta Bà, nơi nhân loài chúng sanh đang sống. Ngày nay chỉ dùng từ ngữ "Tịnh 
Độ" chứ không dùng "Tĩnh Thổ". Một thế giới Tịnh Độ phố thông nhất là Cực Lạc của A Di Đà 
Phật (thuộc Tịnh Độ Tông). 


Tịnh Độ = Tĩnh Thổ = Pure Land = đất trong sạch. (Độ = Thổ). 

Tịnh Độ đồng nghĩa với Phật Độ = Land ofthe Buddha = Buddhaksetra 

Cõi Cực Lạc = Land of Bliss = Sukhàvatìdhàtu = Thế giới Cực Lạc 

Cõi Cực Lạc ở Tây Phương thường gọi là Tây Phương Cực Lạc. Thường gọi vắn tắt là Cực Lạc 
(Sukhàvatì). 

Cõi Ta Bà hay Sa Bà = Sahalokadhàtu = Thế giới Ta Bà: nơi Nhân loài đang sống trong Khổ 
(Phiền não) nên gọi là Kham Nhẫn thế giới. 

Sahaloka dịch âm là Ta Bà còn dịch nghĩa là Nhẫn. Sahakoladhàtu = Nhẫn Độ. 


Chỉ tiết về Thế giới Tịnh Độ không còn thuộc vào Giáo lý Giác ngộ cũng như Tứ Diệu Đề của 
Phật Giáo mà thuộc vào phân Tôn thờ Tín ngưỡng của Phật Giáo. 

Bs PHAN THƯỢNG HẢI biên soạn và giữ bản quyền 

Bài viết này đăng lần đầu trong phanthuonghai.eom mục Văn Hóa phần Phật Giáo. 

Bài viết này là 1 trong 4 Bài căn bản về Giáo lý Phật Giáo (Phật Pháp) của Bs Phan Thượng Hải 


đăng trong mục Văn Hóa phần Phật Giáo của phanthuonghai.com 
1) Tứ Diệu Đê và Đạo Đê (Bs Phan Thượng Hải) 


2) Trì Giới (Bs Phan Thượng Hải) 
3) Thiên Định (Bs Phan Thượng Hải) 
4) Giáo Lý Giác Ngộ (Bs Phan Thượng Hải) 


Tài Liệu Tham Khảo 


- Cùng I Tác giả (Bs Phan Thượng Hải) đăng trong mục Văn Hóa phần Phật Giáo và phần Triết 
Lý và Tôn Giáo của phanthuonghai.com: 


Lịch Sử và Kinh Điển Phật Giáo (Bs Phan Thượng Hải) 

Hành Hương và Huyền Thoại Phật Thích Ca (Bs Phan Thượng Hải) 
Tôn Thờ Phật và Bồ Tát của Phật Giáo (Bs Phan Thượng Hải) 

Thập Đại Đệ Tử của Phật Thích Ca (Bs Phan Thượng Hải) 

Thập Bát La Hán (Bs Phan Thượng Hải) 

Phật Giáo Tây Tạng và Kim Cang Thừa (Bs Phan Thượng Hải) 
Lịch Sử Triết Lý Nho Giáo (Bs Phan Thượng Hải) 

Triết Lý Đạo Gia - Lão Tử và Trang Tử (Bs Phan Thượng Hải) 


- Sách Việt ngữ: 
Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ (Thượng tọa Thích Thanh Kiểm) 
Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa (Thượng tọa Thích Thanh Kiểm) 
Phật Giáo (Trần Trọng Kim) 
Phật Lục (Trần Trọng Kim) 
Phật Giáo Triết Học (Phan Văn Hùm) 
Triết Lý Phật Thích Ca (Thuần Tâm) 
Từ Điền Phật Học (Nguyễn Tường Bách và Thượng tọa Thích Nhuận Châu) 
Thiền Luận (Deisetz Teitrao Suzuki - Tuệ Sỹ dịch) 
Thiền Đạo Tu Tập (Trương Trừng Cơ - Như Hạnh dịch) 
Các Tông Phái Đạo Phật (Đoàn Trung Còn) 
Phật Học Tỉnh Hoa (Nguyễn Duy Cần) 
Đại Cương Triết Học Sử Trung Quốc (Phùng Hữu Lan - Nguyễn Văn Dương dịch) 


- Sách Anh ngữ: 
Essentials Of Buddhism (Kogen Mizuno) 
The Essentials of Buddhist Philosophy (Jujirò Takakusu) 
The Buddhist Tradition (William Theodore de Barry) 
Buddhisms, The Illustrated Guide (Kevin Trainor) 
The Vision of Buddha (Tom Lowenstein) 
Buddhism (Luis Frédéric) 
Mahàyàna Buddhism: The Doctrinal Foundations (Paul Williams) 
Buddhist Cosmology (Akrra Sadakata) 


- Google Wikipedia (related articles) 


Bs PHAN THƯỢNG HẢI biên soạn và giữ bản quyền 


